PHẬT HỌC PHỔ THÔNG 
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa 
Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997 
KHOÁ THỨ 7: TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT 
hay là ĐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM (TT) 


Bài Thứ Tám 
1. ÔNG PHÚ LÂU NA HỎI PHẬT HAI CÂU QUAN TRỌNG 


Lúc bấy giờ ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử đứng dậy lạy Phật, chắp tay cung kính và thưa rằng: Bạch 
Thế Tôn, trong hàng tứ chúng, Phật thường khen con thuyết pháp hơn hết; ở trong hội này con lại 
chứng được quả Vô lậu. Thế mà hôm nay con nghe Phật nói pháp nhiệm mầu cao thượng, hãy còn 
chưa hiểu. Cũng nhưngười điếc đứng xa một trăm bước nghe tiếng muỗi kêu; thấy còn không được, 
huống chỉ lại nghe. 


Bạch ThếTôn: 1. Chơn tâm này đã vốn thanh tịnh, tại sao lại thoạt sanh ra sơn hà đại địa và các chúng 


sanh? 


2. Lại nữa, Phật nói "đất, nước, gió lửa, tánh nó vắng lặng thường còn, viên dung khắp giáp pháp 
giới”. Bạch Thế Tôn, nếu nước khắp tất cả, thì lửa phải tắt; còn lửa biến khắp thời nước phải khô; tánh 
lửa thì nóng, tánh nước lại lạnh, hai thứ trái nhau, tại sao đồng cùng khắp cả hư không, mà nó không 
diệt nhau? Lại nữa, đất thì có hình chất, còn hư không lại trống, tại sao hai thức đều khắp giáp cả 


pháp giới, mà không có chướng ngại nhau? Cúi xinđức Như Lai vén mở ngút mây mờ cho chúng con. 
Thưa hỏi xong, ông Phú Lâu Na kính cẩn trở lui, để chờ nghe lời Phật chỉ dạy. 
LƯỢC GIẢI 


Đoạn này ông Phú Lạu Na hỏi Phật hai điều: 


PHẬT HỌC PHỔ THÔNG 


Hòa Thượng Thích Thiện Hoa 
Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997 
KHOÁ THỨ 7: TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT 


hay là ĐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM (TT) 


Bài Thứ Tám 
I. ÔNG PHÚ LÂU NA HỎI PHẬT HAI CÂU QUAN TRỌNG 


Lúc bấy giờ ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử đứng dậy lạy Phật, chắp 
tay cung kính và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, trong hàng tứ chúng, Phật 
thường khen con thuyết pháp hơn hết; ở trong hội này con lại chứng 
được quả Vô lậu. Thế mà hôm nay con nghe Phật nói pháp nhiệm 
mầu cao thượng, hãy còn chưa hiểu. Cũng nhưngười điếc đứng xa 


một trăm bước nghe tiếng muỗi kêu; thấy còn không được, huống chỉ 
lại nghe. 


Bạch ThếTôn: 1. Chơn tâm này đã vốn thanh tịnh, tại sao lại thoạt 
sanh ra sơn hà đại địa và các chúng sanh? 


2. Lại nữa, Phật nói “đất, nước, gió lửa, tánh nó vắng lặng thường 
còn, viên dung khắp giáp pháp giới”. Bạch Thế Tôn, nếu nước khắp 
tất cả, thì lửa phải tắt; còn lửa biến khắp thời nước phải khô; tánh 
lửa thì nóng, tánh nước lại lạnh, hai thứ trái nhau, tại sao đồng cùng 
khắp cả hư không, mà nó không diệt nhau? Lại nữa, đất thì có hình 
chất, còn hư không lại trống, tại sao hai thức đều khắp giáp cả 


pháp giới, mà không có chướng ngại nhau? Cúi xinđức Như Lai vén 
mở ngút mây mờ cho chúng con. 


Thưa hỏi xong, ông Phú Lâu Na kính cẩn trở lui, để chờ nghe lời Phật 
chỉ dạy. 


LƯỢC GIẢI 

Đoạn này ông Phú Lạu Na hỏi Phật hai điều: 

1.Chơn tâm đã thanh tịnh tại sao thoạt sanh ra có thế giới và chúng 
sanh? 


2.Đất, nước, gió, lửa, tánh nó chống trái nhau, tại sao lại dung hòa 
được và biến khắp cảpháp giới? 

Về câu hỏi trước thì trong kinh này Phật đã trả lời rõ rồi. Còn về câu 
hỏi sau chúng ta cũng nên phân biệt cho rõ: Phật nói nước, lửa v.v... 
biến khắp cả pháp giới, đó là Phật chỉ về phần “bản thể” mà nói. 
Ông Phú Lâu Na nghi nước, lửa v.v... trái nhau, làm sao đều biến 
khắp được. Thế là ông Phú Lâu Nađứng về phần “hiện tượng” mà 
hỏi. 

Về phần hiện tượng thì có chướng ngại, còn bản thể thời không bao 
giờ chướng ngại. 


* 


II. PHẬT TRẢ LỜI CÂU HỎI THỨ NHẤT 


Phật day: Này Phú Lâu Na, như lời ông hỏi: “Chơn tâm đã vốn thanh 
tịnh, tại sao lại sanh ra sơn hà đại địa, thế giới và chúng sanh”. 


Vậy ông có thường nghe ta nói: “Chơn tâm nhiệm - mầu vắng - lặng 
mà thường sáng suốt chiếu soi” không? (Tánh giác diệu minh, bản 
giác minh diệu) 


Phú Lâu Na thưa: Bạch Thế Tôn, con có thường nghe Phật dạy như 
thế. 


Phật hỏi: Vậy chơn tâm này, ông cho nó tự có tánh sáng suốt chiếu 
soi (phân biệt) hay là không có sáng suốt chiếu soi? 


Phú Lâu Na thưa: Vì nó sẵn có tánh sáng suốt chiếu soi (phân biệt) 
nên mới gọi là tâm. Nếu nó không có tánh sáng suốt chiếu soi (phân 
biệt) thì không gọi là tâm, vì nó không phân biệt được cái gì cả. 


Phật dạy: Như lời ông nói: “Nếu nó không sáng suốt chiếu soi (phân 
biệt) thì không phải là tâm, vì nó không phân biệt được cái gì cả”. 
Vậy ông có hiểu chăng: nếu có chiếu soi phân biệt, thì không phải là 
chơn (vì có năng phân biệt thì phải có bị phân biệt), còn không có 
chiếu soi phân biệt, thì chắng phải là tâm. Nếu tâm mà không sáng 
suốt thì không phải là chơn tâm thanh tịnh rồi. 


Ông nên hiểu: Chơn tâm vẫn sáng suốt, vì ông vọng chấp cái “sáng 
suốt phân biệt” làm tâm, nên thành ra có năng phân biệt (tâm) và bị 
phân biệt (cảnh). 


Chơn tâm của ông không phải cái “bị phân biệt”, nhưng vì ông khởi 
ra cái “năng phân biệt”, nên nó (chơn tâm) trở lại thành cái “bị phân 
biệt”(cảnh). Đã vọng thành cái “bị phân biệt”, cố nhiên ở nơi ông 
phải vọng sanh ra cái “năng phân biệt”. 


Thế là ở nơi chơn tâm của ông vẫn thanh tịnh không có năng và sở, 
mà thoạt nhiên thành ra có năng và sở (vô đồng dị trung, xí nhiên 
thành dị) 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này Phật chỉ cái nguyên nhân từ chơn tâm thanh tịnh, vì 
vọng động nổi lên nên sanh ra có thế giới và chúng sanh. 


Chơn tâm thanh tịnh mỗi người đều sẵn đủ. Nếu chấp nó “không có 
phân biệt” thì chẳng phải là tâm; còn chấp nó “có phân biệt” thì 
chẳng phải là chơn. 


Bởi ông Phú Lâu Na chấp cái “phân biệt chiếu soi” làm tâm, nên đã có 
cái phân biệt, cố nhiên phải có cái bị phân biệt. Thế là năng, sở vừa 


hiện, thì bỈ và thử rõ ràng. 


Đây là Phật chỉcái hành tướng của vọng, tỪ nơi tâm của mọi người 
khởi lên một cách rõ ràng. 


Một vọng niệm vừa nổi lên, thì có trăm ngàn vọng niệm khác tiếp tục 
theo sanh ra, cho đến vô cùng tận. Nhơn đó mà có hư không, thế giới 
và chúng sanh đồng thời hiện ra. Cũng như người đương thức (dụ 
chơn tâm) bỗng chốc buồn ngủ nổi lên, (dụ vô minh vọng động) 
chiêm bao thấy có núi sông, nhà cửa các cảnh vật hiện ra (dụ hư 
không, thế giới và chúng sanh). 


* 


II PHẬT CHỈ NGUYÊN NHÂN CHÚNG SANH RA HƯKHÔNG, THẾ 
GIỚI VÀ CHÚNG SANH 


Từ một thể chơn tâm không khác, vì vọng niệm phân biệt, có năng 
sở, bi thử sai khác, nên hiện ra có hư không và thế giới. Nhơn có hư 
không thế giới nên mới có chúng sanh. Đã có thế giới nên mới có 
chúng sanh. Đã có thế giới và chúng sanh lăng xăng đối đãi nhau, nên 
khởi lên vô số vọng tưởng phân biệt: tốt, xấu, phải, chẳng v.v... Vì 
thế mà sanh ra đủ các phiền não trần lao nhiễm ô. Cái có hình tướng 
và sanh diệt là thế giới, cái không hình tướng và yên tịnh là hư 
không; khác với hư không, thế 


giới là chúng sanh vậy. 

IV. PHẬT CHỈ CHỈ NGUYÊN NHÂN RIÊNG VÀ TUẦN TỰ SANH RA 
VŨ TRỤ 

1. NGUYÊN NHÂN SANH GIÓ 


Từ nơi chơn tâm, do vô minh vọng động mà có hư không. Hư không 
mờ mịt vì vô minh sanh. Trong 


“hư không” có chất động, vì là vọng. Bởi thế nên trong hư không có 
gió (phong luân) để duy trì thế 


giới. 
2. NGUYÊN NHÂN SANH RA VÀNG NGỌC 
Nhơn hư không sanh ra gió, và vì nơi tâm chúng sanh có tánh cố 


chấp phân biệt, cho nên ứng hiện ra ngoài thế giới có những chất 
cứng chắc là vàng ngọc (vàng ngọc cứng chắc là vì tâm cố chấp sanh. 


Nó sáng ngời là do tâm phân biệt sanh). Đây là nguyên nhân có chất 
kim khí để bảo trì thế giới. 


3. NGUYÊN NHÂN SANH RA LỬA 


Trong tâm chúng sanh vì có tánh cố chấp phân biệt nên sanh ra chất 
cứng chắc là kim khí, và vì có vọng động mà thành ra gió. Rồi gió 
thổi kim khí, nó cọ xát mãi, nóng lên, nên nháng sanh ra ánh sáng là 
lửa. Đây là cái nguyên nhân có lửa đểnấu đốt các vật. 


4. NGUYÊN NHÂN SANH RA NƯỚC 


Chất vàng ngọc vừa sáng ngời và đượm mát. Nhơn lửa xông lên, nên 
có hơi nước rịn ra. Đây là cái nguyên nhân có nước để bao bọc cả 
mười phương thếgiới. 


LƯỢC GIẢI 


Vì tâm vọng đọng nên biến hiện ra ngoài thế giới có gió. Vì tâm cố 
chấp, cho nên biến hiện ra ngoài thế giới có vàng ngọc. Vì tâm nóng 
nảy, nên biến hiện ra ngoài thế giới có lửa. Vì tâm tham ái, cho nên 
biến hiện ra ngoài thế giới có nước. 


5. NGUYÊN NHÂN SANH RA CỒN ĐẢO VÀ BIỂN 


Vì tánh lửa bốc lên, còn nước thì lại chảy xuống, nên có chỗ thấp ướt 
là sông biển, chỗ nổi lên cao là cồn đảo. Bởi lửa và nước dung hòa 
nhau, cho nên trong biển thỉnh thoảng bốc lên ánh sáng của lửa, 
trong cồn đảo lại có sông rạch thường chảy ra nước. 


LƯỢC GIẢI 


Trong bộ Tông cảnh nói: “Vì tâm luyến ái nên ứng hiện ra ngoài 
thành sông biển. Vì tâm cố chấp nên ứng hiện ra ngoài thành cồn 
đảo, tâm khinh mạn thành ra gió, tâm nóng nảy, sân hận thành lửa. 
Bởi thấy sắc dục sanh tâm luyến ái, nên hiện ra ngoài thế giới: Trong 
cồn đảo có nước thường chảy. Ví trái với sự thương yêu thì nổi sân, 
nên hiện ra ngoài thế giới: trong biển có lửa phát lên. Tóm lại, bốn 
đại đều duy tâm biến hiện (dụnhư chiêm bao, nếu ban ngày nghĩ 
tưởng cái gì, thì ban đêm hiện ra cảnh ấy). 


6. NGUYÊN NHÂN SANH RA NÚI 


Vì thế lực của nước yếu hơn lửa, nên bị lửa bốc lên kết hành núi cao. 


Bởi thế nên đập đá thì có lửa, còn đốt quá nóng, thì nó chảy ra nước. 
LƯỢC GIẢI 


Vì tâm giận nhiều thương ít, nên ứng hiện ra ngoài thế giới có núi 
cao. 


7. NGUYÊN NHÂN SANH RA CỎ CÂY 


Vì thế lực củađất yếu hơn nước, cho nên bị nước rút lên làm cỏ cây. 
Bởi thế nên cỏ cây, nếu bị đốt thì thành tro (đất) còn ép thì nó lại ra 
nước. 


LƯỢC GIẢI 


Vì tâm thương yêu nặng nề, tánh cố chấp ít, nên ứng hiện ra ngoài 
thế giới thành cổ cây. 


* 


Tóm lại, vì ởtrong tâm chúng sanh, các vọng tưởng xen nhau phát 
sanh, nên ứng hiện ra ngoài thế 


giới có các cảnh vật. Bởi nhân duyên này mà thế giới nối nhau sanh 
mãi không dứt. 


V. PHẬT CHỈ NGUYÊN NHÂN CÓ CHÚNG SANH (NHƠN SANH) 


Ông Phú Lâu Na, cái “hư vọng phân biệt” đó không có gì lạ, chỉ vì 
ông chấp cái “phân biệt chiếu soi” làm tâm. Đã có phân biệt, tất 
nhiên phải có cái “bị phân biệt” đốiđãi nhau. Vì thế nên cái “năng 
phân biệt” không vượt ngoài cảnh “bị phân biệt” được. Do nhân 
duyên này, nên nghe không ngoài tiếng, thấy không ngoài sắc, ngửi 
không ngoài mù, nếm không ngoài vị v.v... vọng thành 6 căn và 6 
trần đối nhau, nên phân ra có: thấy, nghe, hay, biết. 


Rồi theo nghiệp lực kéo dẫn, cho nên có những loài sanh con (như 
người và thú) loài sanh trứng (như 


chim và cá) loài sanh chỗ ẩm ướt (như vi trùng v.v...) loài hóa sanh 
(nhưười và địa ngục) Thần thức khiđầu thai, nhơn thấy ánh sáng 
(lửa dục) của cha mẹ phát ra, rồi nó khởi ra cái“tưởng” chung chạ 
làm việc dục ấy. Nếu nó sẽ là trai thì ưa mẹ mà ghét cha, còn nó sẽ là 
gái thì thương cha mà ghét mẹ. Vì tình lưu luyến nơi ái dục không 
rời được, nên nó tự kết nạp tư tưởng của nó với tỉnh huyết của cha 
mẹkhi giao cấu đó, kết thành ra thai. Vì có nhân duyên với nhau và 


đồng nghiệp kéo dẫn, nên kết thành thai nghén. Loài sanh thai, sanh 
trứng, sanh nơi ẩm thấp, hoặc sanh đều tùy theo nghiệp của mỗi loài 
mà cảm ứng. 


Loài sanh trứng là do nơi tưởng nhiều, loài sanh thai là do nơi tình 
nặng, loài thấp sanh là do hiệp với chỗ ẩm thấp, loài hóa sanh thì rời 
cảnh vật tự nó hóa hiện. Bốn loài biến đổi, tùy theo nghiệp lành hay 
dữ mà cảm thọ quả báo có thăng và trầm. Do nhân duyên ấy mà 
chúng sanh bỏ thân này thọ thân kia, nối nhau không dứt. 


VI. PHẬT GHỈ NGUYÊN NHÂN CHÚNG SANH TIẾP TỤC SANH 


1. Tham dục: Này Phú Lâu Na, chúng sanh vì tình ân ái kết chặt, 
thương tưởng quyến luyến nhau không rời, cho nên trong thế gian, 
cha mẹ, con cháu tiếp tục sanh ra không cùng tột, gốc tại lòng tham 
dục vậy. 


2. Tham sát: Loài nào cũng thương yêu thân mạng, muốn cho mình 
được sống nên tham ăn những vật bổ dưỡng. Vì thế mà trong thế 
gian này, loài mạnh ăn thịt loài yếu, loài khôn giết loài dại. Bốn loài 
(noãn, thai, thấp, hóa)ăn nuốt lẫn nhau, gốc tại lòng tham sát hại. 


3. Tham trộm cướp: Bởi loài người ăn thịt loài vật, loại vật trở lại ăn 
thịt người. Người chết làm vật, vật chết làm người, các loài chúng 
sanh, sanh sanh tử tử, nối tiếp nhau. Các ác nghiệp đã tạo ra rồi, thì 
cùng nhau vay trả, cho đến nghìn đời không tột, gốc tại lòng tham 
lam trộm cướp. 


LƯỢC GIẢI 


Loài vật, chúng nó không muốn cho người giết thân mạng nó, mà 
người lại Ở sức mạnh siết hại để ăn, thế nên phạm tội cướp giựt. Có 
vay cố nhiên phải có trả; nên giết hại không những phạm tội sát 
sanh, mà còn phạm cả tội cướp giựt. 


Loài này cướp giựt thân mạng loài kia, loài kia giết hại loài này; trả 
vay, vay trả lần nhau,đến trăm ngàn kiếp không ra khỏi sanh tử. 


Trai mê sắc gái, gái thương tình trai, vì tình ân ái thương yêu lẫn 
nhau, nên trăm ngàn kiếp bị phiền trược trong vòng luân hồi. 


Tóm lại, vì ba nghiệp sát, đạo, dâm làm gốc, nên nghiệp (nhơn) và 
quả nối nhau, không bao giờ cùng tận. 


Này ông Phú Lâu Na, thế giới, chúng sanh và nghiệp quả ba món điên 
đảo tương tục này đều ở trong chơn tâm, vì vô minh vọng động sanh 
ra “năng phân biệt” và“sở phân biệt” tương đối, nên vọng thấy có 
sơn hà đại địa, thế giới và chúng sanh, rồi tiếp tục sanh hóa, vô cùng 
hư vọng. 


VII. PHÚ LÂU NA HỎI TIẾP: CHƯ PHẬT ĐÃ CHỨNG ĐƯỢC CHƠN 
TÂM THANH TỊNH RỒI, VẬY 


CHỪNG NÀO NỔI VỌNG TRỞ LẠI 


Ông Phú Lâu Na hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, cái chơn tâm của con đã 
cùng với Phật không khác, vốn thanh tịnh không tăng không giảm; 
bỗng nhiên vọng động nổi lên, sanh ra thếgiới và chúng sanh. Vậy các 
đức Như Lai đã chứng được chơn tâm ấy rồi, chừng nào vô minh 
vọng động nổi lên, sanh trở lại thế giới và chúng sanh nữa? 


VII. PHẬT DÙNG BA THÍ DỤ ĐỂ GIẢI THÍCH 


1. DỤ NHƯ NGƯỜI LÂM PHƯƠNG HƯỚNG ĐỂ CHỈ RÕ NGỘ RỒI 
KHÔNG MẼ TRỞ LẠI Phật dạy rằng: Này Phú Lâu Na, như người lầm 
phương hướng, tưởng phía Nam là phía Bắc. Ông nghĩ 


sao, cái “mê lầm” ấy nhơn mê mà có, hay nhơn ngộ mà sanh? Này 
Phú Lâu Na, không phải nhơn ngộ, mà cũng không phải nhơn mê. Vì 
sao? Gái mê không có căn nguyên, thì làm sao nói nhơn mê mà có. 


Còn ngộ không thể sanh ra mê được thì sao lại nói nhơn cái ngộ mà 
sanh. 


Phú Lâu Na, người kia đương lúc đi lầm đường, nếu có người biết 
đường chỉ lại cho họ: đây là phía Nam, kia là phía Bắc v.v... Vậy từ 
đó về sau học còn lầm lộn nữa không? 


Phú Lâu Na thưa: Bạch Thế Tôn, người kia không còn lầm lộn nữa. 


Phật dạy: Này Phú Lâu Na, mười phương các đức Như Lai cũng vậy, 
khi ngộ được chơn tâm thành Phật rồi, thì không bao giờ mê trở lại 
làm chúng sanh nữa. Vì cái mê lầm không thật, rốt ráo chẳng có gốc 
rễ. Trước kia vốn không mê, nhưng in tuồng có cái trong cái ngộ 
(như đám mây che mặt nhựt). Đến khi giác ngộ được cái mê, thì cái 
mê kia tự diệt; cái “giác ngộ” ấy không sanh trở lại cái mê nữa. 


2. DỤ NHƯ HOA ĐỐM GIỮA HƯ KHÔNG KHI DIỆT RỒI KHÔNG CÒN 
SANH TRỜ LẠI Lại nữa, cũng như người bị nhặm con mắt, thấy có 


đốm hoa lăng xăng giữa hư không. Đến khi hết nhặm rồi thì hoa kia 
tự hết. Nếu người ấy còn nhìn lại chỗ các hoa đốm diệt ở nơi hư 
không kia để 


trông mong cho hoa sanh trở lại, nếu như ông thử nghĩ, người đó 
khôn hay dại? 


Phú Lâu Na thưa: Hư không không có hoa đốm, mà vọng thấy có hoa 
đốm sanh diệt, thế đã là điên đảo rồi, huống nữa, trông mong nó 
sanh trở lại, thật người ấy điênđảo lắm, không còn nói dại hay khôn 
nữa được. 


Phật nói: Ông đã hiểu như vậy, tại sao còn hỏi: “Như Lai đã ngộ 
được chơn tâm thanh tịnh rồi, vậy chừng nào nổi vọng trở lại, sanh 
ra sơn hà đại địa nữa?” 3. DỤ NHƯ VÀNG VÀ CUI 


Cũng như vàng trong mỏ, khi đào lên đã lọc hết khoáng thành vàng 
ròng rồi, lúc bấy giờ không còn trở lại làm khoáng nữa. Và cũng như 
cây đốt thành tro, không thể trởlại thành cây nữa được. 


Chư Phật cũng thế, khi chứng được Bồ đề Niết Bàn rồi, không còn 
vọng động trở lại làm chúng sanh nữa. 


IX. PHẬT TRẢ LỜI GÂU HỎI THỨ HAI 


Phật nói: Phú Lâu Na, như lời ông hỏi: “nước và lửa tại sao chẳng 
diệt nhau, trái lại được dung hòa cùng nhau và đều biến khắp cả vũ 
trụ? Hư không với đất tánh chất không đồng, tại sao dung biến 
được?” 


Này Phú Lâu Na! Tất cả các pháp xem về tướng (hiện tượng) của nó, 
nguyên là hư vọng, không thể chỉ 


bày cái gì thật là cái gì được. Nó đã hư vọng không thật mà ông lại 
còn hỏi “tại sao nó chẳng diệt nhau”. Như thế chẳng khác nào người 
ngồi trông đợi cho cái hoa đốm giữa hư không kia kết đậu thành ra 
trái, thì làm sao mà kết đậu cho được! 

LƯỢC GIẢI 

Như cá hình chớp bóng chiếu trên miếng vải trắng, bởi nó không 
thật, nên không cái nào ngại cái nào cả. 


* 


Còn xem về tánh (bản thể) của các pháp, thì nguyên nó là chơn. Duy 


có một thể chơn tâm, nguyên không phải đất, nước, gió, lửa, thì sao 
lại chăng dung hòa nhau được. 


X. PHẬT CHỈ CHƠN TÂM TÙY DUYÊN BIẾN HIỆN 


Phú Lâu Na! Chơn tâm của ông như thế, nếu ông phân biệt hư không 
thì có hư không hiện ra, phân biệt đất, nước, gió, lửa, thì đều có đất, 
nước, gió, lửa hiện ra. 


Cũng như hai người đồng xem một mặt trăng dưới nước. Rồi một 
người đi qua phía đông và một người đi qua phía tây, thì hai người 
đều thấy có mặt trăng đi theo mình cả,không có chuẩn định. 


Ông không thểhỏi: “Mặt trăng chỉ một, tại sao đi theo cả hai người”; 
hay là nói “hai người đi riêng đều thấy có hai mặt trăng, tại sao hiện 
nay chỉ thấy có một ”(Khi hai người đứng chung một chỗ). 


Phú Lâu Na! Ông nên biết: Vì các pháp hư huyễn, không thể lấy đâu 
làm bằng cứ được. 


XI. CHÚNG SANH TRÁI VỚI CHƠN TÂM SÁNG SUỐT VÀ HIỆP 
THEO VỌNG TRÂN 


Phú Lâu Na! Các ông vì trái với chơn tâm sáng suốt, mê muội hiệp 
theo vọng trần, nên chơn tâm tùy duyên biến hiện ra có hư không thế 
giới, các thứ trần lao trong thế gian, cùng khắp cả pháp giới. Vì thế 
nên ông thấy có gió động, hư không lặng, mặt nhựt sáng, mây mờ, 
sắc tướng và hư không lấn nhau, nước và lửa diệt nhau v.v... 


XII. PHẬT HIỆP VỚI CHƠN TÂM SÁNG SUỐT 


Còn ta (Phật) thì trái với vọng trần, hiệp với chơn tâm thường trụ 
bất sanh bất diệt, biến khắp cả pháp giới. Cho nên ta mới được tự tại 
vô ngại: Ở trong một hiện ra vô lượng, vô lượng hiệp làm một, trong 
nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ; không rời nơi đạo tràng mà hiện 
khắp cả mười phương thế giới. Thân ta bao trùm mười phương hư 
không vô tận. Trên đầu một mảy lông hiện ra các cõi nước; ngồi 
trong hạt bụi, mà chuyển đại pháp luân. Vì ta diệt hết vọng trần, trở 
lại với bản tâm thanh tịnh sáng suốt, nên mới được nhưvậy. 


LƯỢC GIẢI 


Vì Phật đã ngộchơn tâm thanh tịnh, nên mới được tự tại vô ngại, 
không còn bị các vật lớn, nhỏ, nhiều, ít v.v... làm chướng ngại. 


Trái lại, chúng sanh vì mê chơn tâm, hiệp theo vọng trần nên thấy có 
các vật lớn, nhỏ, rộng, hẹp chướng ngại. 


Bởi tâm có chướng ngại (vọng phân biệt) nên thấy ngoài trần cảnh có 
chướng ngại. Nếu trong tâm hết chướng ngại (không vọng) thì không 
còn thấy có một vật gì làm chướng ngại cả. 

Bài Thứ Chín 

I. Phật dạy: chơn tâm phi tất cả tướng 

II. Phật dạy: chơn tâm tức là tất cả Pháp 


II. Đến một từng nữa là chơn tâm không thể nói “phi” và “tức” IV. 
Phật lấy cây đờn để tỷ dụ 


V, Ông Phú Lâu Na hỏi Phật: chơn tâm nhơn đâu có vọng 

VI. Phật dạy: đã là vọng thì không có sở nhơn, như ông Diễn Nhã Đạt 
Đa VII. Nếu các“vọng duyên” dứt, tâm “cuồng vọng” tiêu thì chơn 
tâm hiện bày VII. A Nan nghi “tâm bồ đề” do nhơn duyên sanh 

IX. Phậtđịnh nghĩa chữ nhân duyên tự nhiên và bác 

X. Phật phá chấp nhân duyên để dẫn vào “vô công dụng” 

XI. Phật phá chấp tự nhiên để thành vô hí luận 


XII Phật quở ông A Nan học nhiều không tu, thì chẳng có lợi ích gì 
XII. So sánh để khuyến khích tu hành 


I. Phật dạy: chơn tâm phi tất cả tướng 


Phật dạy: Chơn tâm này phi tâm (thức) phi đất, nước, gió, lửa và phi 
hư không. 


(Đoạn này nói: Chơn tâm phi ngũ uẩn. 

Thọ, tưởng, hành, thức thuộc về tâm; 

còn đất, nước, gió, lửa thuộc về sắc.) 

Nó phi nhãn, nhĩ, tỈ, thiệt, thân, ý; phi sắc, thỉnh, hương, vị, xú, pháp; 


phi nhãn giới chođến phi thức giới. 


(Đoạn này nói: Chơn tâm phi lục nhập, thập nhị xứ và thập bát giới. 


Nó phiấm, giới, nhập tức là nói phi cảnh giới lục phàm) 

Chơn tâm phi minh vô minh và minh vô minh tận, cho đến phi lão tử 
và phi lão tử tận. 

(Đoạn này nói: phi 12 nhơn duyên, cả lưu chuyển và hoàn diệt là 
cảnh giới của Duyên giác) Phi khổ, tập, diệt, đạo; phi trí và phi đắc. 
(Đoạn này nói: phi tứ đế là cảnh giới của Thinh văn) 

Phi bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí huệ. 

(Đoạn này nói: phi lục độ là cảnh giới của Bồ tát). 

Cho đến phi Nhưlai, Ứng cúng, Chánh biến tri... (mười hiệu) phi Đại 
Niết Bàn và phi bốn đức của Niết Bàn: thường, lạc, ngã, tịnh. 


(Đoạn này nói: phi cảnh giới Phật. Từ Thỉnh văn, Duyên giác, Bồ tát 
và Phật gọi là tứthánh). 


Tóm lại, chơn tâm phi tất cả các pháp thế gian (6 cõi phàm) và xuất 
thế gian (4 quả thánh) vậy. 


LƯỢC GIẢI 


Đã là chơn tâm thì không còn vọng. Vì không còn vọng nên không có 
đốiđãi: ngộ mê, thánh phàm, chúng sanh và Phật, hữu vi hay vô vi 
v.v... Vì nó tuyệt tánh, ly tướng. 


* 


II. Phật dạy: chơn tâm tức là tất cả Pháp 


Phật dạy: Chơn tâm này, cũng tức tất cả pháp; tức là tâm; tức là đất, 
nước, gió, lửa và hư không; tức là nhãn, nhĩ, tỈ, thiệt, thân, ý; tức là 
sắc, thỉnh, hương, vị,xúc, pháp; tức là nhãn thức giới cho đến ý thức 
giới; tức Tứ đế; tức Thập nhĩnhân duyên; tức là Lục độ; tức là Phật 
và bốn đức Niết bàn. Nói tóm lại, chơn tâm tức là tất cả pháp thế 
gian và xuất thế gian. 


LƯỢC GIẢI 
Tâm đã sanh ra tất cả pháp, thì tâm là tất cả pháp. Cũng như bột đã 
làm ra các thứ bánh, thì bột đó tức là bánh. 


II. Đến một từng nữa là chơn tâm không thể nói “phi” và “tức” Phú 


` 


Lâu Na, cái chơn tâm này lại rời tất cả “tức” và “phi”, mà cũng là 
“tức” và “phi tức”. 


Chơn tâm nhưthế, thì từ kể phàm phu cho đến các vị thánh: Thỉnh 
văn, Duyên giác, làm sao lấy tâm trí suy nghĩ cho đến đạo vô thượng 
bồ đề của Như lai, hay dùng lời nói luận bàn của thế gian mà ngộ 


nhập chỗ tri kiến của Phật cho được? 
LƯỢC GIẢI 


Đây là chỗtuyệt đối, không thể nói năng, suy nghĩ và kêu gọi là gì 

được. Túng cùng chỉ gọi “Chơn tâm” thôi. Bởi thế nên Phật đóng cửa 
thất tại nước Ma Kiệt; ông Duy Ma ngậm miệng ở thành Tỳ Gia, cũng 
vì lý đạo quá cao siêu và nhiệm mầu, nên không thể nói ra được vậy. 


IV. Phật lấy cây đờn để tỷ dụ 


Tỷ dụ như câyđờn cầm hay đờn tỳ bà v.v... tuy sẵn có tiếng hay, 
nhưng phải nhờ ngón tay hay của người biết khảy (nhạc sĩ) mới có 
thể phát ra tiếng hay được. 


LƯỢC GIẢI 


Thí dụ này rõ ràng và thật tế lắm. Người đờn hay khẩy ra tiếng hay, 
ngườiđờn vừa khảy ra tiếng vừa, người đờn dở khẩy tiếng dở, song 
đều có tiếng cả. Dụ như chơn tâm của chúng ta tùy duyên biến hiện 
các pháp; nếu khéo dùng thì hiện ra Phật, còn vừa vừa thì thành Bồ 
tát, Thỉnh văn, vụng lắm thì thành tam đồ lục đạo, đều có biến hiện 
cả. 


* 


Ta cùng với các ông cũng đồng một bản thể chơn tâm thanh tịnh này 
và viên mãn khắp giáp tất cả. 


Song ta làm việc gì và lúc nào cũng đều chơn cả. Còn các ông tâm 
vừa móng lên, thì phiền não trần lao đã khởi trước. 


Bởi các ông không siêng năng cầu đạo vô thượng, chỉ ưa mến quả 
Tiểu thừa, mới vừa chứng được chút ít lại cho là đầy đủ. 


V. Ông Phú Lâu Na hỏi Phật: chơn tâm nhơn đâu có vọng Ông Phú 
Lâu Na thưa: Bạch Thế tôn, con cùng với Phật đã đồng một chơn — 
tâm viên mãn không khác. Nhưng con bị vọng tưởng từ vô thỉ, nên 
nhiều kiếp phải chịu sanh tử luân hồi, nay tuy chứng đặng quả 


Thánh, mà chưa cứu cánh (còn ở về Tiểu thừa). 


Còn đức Thế Tôn thì tất cả các vọng đã hoàn toàn diệt, Ngài đã 
chứng chơn tâm thường trụ rồi,được tự 


tại giải thoát. Vậy con xin kín hỏi đức Thế tôn: Tất cả chúng sanh vì 
sao có vọng, tự che lấy chơn tâm mà phải chịu trầm luân? 


VI. Phật dạy: đã là vọng thì không có sở nhơn, như ông Diễn Nhã 
Đạt Đa Phật dạy: Này Phú Lâu Na, ông tuy trừ nghi, mà các mê lầm 
chưa hết. Tôi nay dùng việc thật tế và hiện tiền trong thế gian để chỉ 
dạy ông: vừa rồi đây, ông có nghe câu chuyện chàng Diễn Nhã Đạt 
Đa tại thành Thất la không? Một buổi sáng nọ chàng lấy gương soi 
mặt, thấy cái đầu trong gương (bóng) có mặt mày đáng thương. 
Chàng trở lại giận trách “cái đầu thiệt của mình đây sao không thấy 
được mặt mày của mình; hay là ma quỷ?”. Rồi bỗng nhiên chàng nổi 
cuồng vùng chạy... Theo ý ông, người này nhơn cái gì mà bỗng nhiên 
nổi cuồng vụt chạy? 


Ông Phú Lâu Na thưa: Người ấy tự tâm họ cuồng, chớ không có nhơn 
cái chỉ cả. 


Phật dạy: Cũng vậy đó, ông Phú Lâu Na. Đã nói là “vọng” thì đâu có 
sở nhơn, còn có sở nhơn thì không phải là vọng. Các vọng tưởng tự 
nó nhơn nhau liên tiếp phát sanh; từ đời này đã mê rồi chất chứa 
thêm cái mê, cho đến nhiều kiếp. Ta đã nhiều lần chỉ dạy, mà các ông 
hãy còn chưa ngộ trở lại. 


Này Phú Lâu Na, cái “mê” như vậy đó, nhơn mê tự có? Nếu người 
biết được cái “mê” ấy không nguyên nhân, thì cái “mê vọng” đó 
không còn gá nương vào đâu nữa. Lúc bấy giờ dầu muốn cho nó sanh 
còn không thể được, huống chỉ muốn diệt. 


Các ông nên biết: người đặng đạo Bồ đề rồi (ngộ chơn tâm), cũng 
như người thức giấc mộng, mà muốn nói lại việc chiêm bao; mặc 
dầu trong tâm nhớ biết rõ ràng, nhưng không làm sao chỉ các vật 
trong chiêm bao ra được, vì nó không thật có, vả lại nó cũng không 
có nguyên nhân nữa. Cũng như 


chàng Diễn Nhã Đạt Đa, tự sợcái đầu của mình, rồi nổi cuồng vụt 
chạy, chớ không có sở nhơn gì cả. 


Nếu cái “cuồng”kia thoạt nhiên hết, thì cái “đầu” vẫn y nguyên. Dù 
cho khi chưa hết cuồng thì cãi đầu ấy cũng không mất. Này Phú Lâu 
Na, các “mê vọng” nhưvậy đó, chớ có nhơn cái gì đâu! 


LƯỢC GIẢI 


Cái đầu là dụcho “chơn tâm”. Tự nổi cuồng là dụ cho các “vọng 
tưởng” tự sanh. Hết cuồng rồi thì cái đầu vẫn y nguyên, đầu đương 
cuồng cái đầu cũng không mất, là dụ cho ngộ rồi thì chơn tâm tự 
hiện, dầu chưa ngộ, chơn tâm cũng không mất. 


VII. Nếu các “vọng duyên” đứt, tâm “cuồng vọng” tiêu thì chơn 
tâm hiện bày Này Phú Lâu Na, các ông khi đối với trần cảnh (thế 
giới, chúng sanh, nghiệp quả) chỉ đừng có khởi vọng niệm phân biệt, 
thì tham, sân, sỉ (ba duyên) không khởi. Ba duyên không khởi, thời ba 
nhơn sát, đạo, dâm chẳng sanh. Lúc bấy giờ anh khùng Diễn Nhã Đạt 
Đa (mê) ở trong tâm các ông tự hết, mà hết tức là Bồ đề(sáng suốt). 
Khi ấy chơn tâm của ông thanh tịnh sáng suốt tự hiện bày, khắp 
cảpháp giới, không cần phải cực nhọc khó khăn tu chứng, hay xin 
cầu nơi ai cả. 


LƯỢC GIẢI 


Bởi đối cảnh khởi tâm phân biệt, nên sanh ra tham, sân, sỉ. Vì tham, 
sân, si mới có sát, đạo, dâm. Do sát, đạo, dâm nên phải chịu sanh tử 
luân hồi. 


Tỷ dụ như người khi đối với nữ sắc v.v... chỉ thấy qua không khởi 
vọng niệm phân biệt thì chẳng có hại chi. Đến lúc khởi tâm phân biệt 
đây là xấu, thì tâm ghét giận nổi lên. Còn phân biệt kia đẹp thì tâm 
tham muốn sanh ra. Tham, sân đã sanh thì si cũng theo đó mà khởi. 


Còn khi đối cảnh, ma tâm không khởi phân biệt thời vọng niệm 
chẳng sanh, vọng niệm không sanh thì chơn tâm tự hiện. 


Thật là một pháp tu trực chỉ mau thành Phật nhứt, mà cũng là khó 
nhất. Chúng ta suốt đời chỈ tu theo bốn chữ Phật dạy: “Bất tùy phân 
biệt” (đối cảnh không khởi phân biệt) cũng chưa chắc đã tu xong 


* 


Tỷ dụ cùng tử,trong túi áo có sẵn hột châu như ý, nhưng không hay 
biết, nên chịu nghèo hèn vất vả 

phải đi làm thuê mướn ở các phương xa, kiếm ăn qua ngày tháng, 
song hột châu ấy không mất. Đến khi gặp người tri thức (quen) chỉ 
cho biết “Anh đã sẵn có hột châu vô giá trong túi áo kia”. Lúc bấy giờ 


anh muốn gì được nấy, giàu có vô cùng. Chừng ấy anh mới hối ngộ 


rằng: hột thần châu này chính mình đã sẵn có, không phải do nơi 
người mà được. 


LƯỢC GIẢI 


Lời tỷ dụ này rất hay, Phật chỉ rõ chúng sanh đều sẵn có Phật tánh 
(chơn tâm). Nhưng vì không ngộ, nên phải nhiều kiếp làm chúng 
sanh khổ sở, mà Phật tánh thì vẫn không mất. Đến khi ngộ được 
chơn tâm, chứng thành quả Phật, phước trí đầyđủ rồi mới biết rằng: 
chơn tâm này chính mình sẵn có, không phải do nơi người mà được. 


* 


VII. A Nan nghỉ “tâm bồ đề” do nhơn duyên sanh 


Khi đó A Nanđứng dậy lạy Phật, chắp tay bạch rằng: - Đức Thế Tôn 
nói: “Ba duyên tham, sân, sỉ đứt rồi, thời ba nhơn sát, đạo, dâm 
không sanh. Lúc bấy giờanh khùng Diễn Nhã Đạt Đa trong tâm ông tự 


hết, mà hết tức là Bồ đề, không phải do nơi người mà đặng”. 


- Bạch Thế tôn, như thế thì tâm Bồ đề rõ ràng là do nhân duyên sanh 
rồi. Tại saođức Như Lai lại bác thuyết nhơn duyên sanh? 


Không những riêng chúng con là hàng Thỉnh văn tuổi trẻ hữu học, do 
nhơn duyên mà tâm được khai ngộ; chính như trong hội này, những 
vị đã đặng vô lậu, như ông Đại Mục Kiền Liên, ông Xá Lợi Phất và 
ông Tu Bồ Đề từ dòng Phạm chí ngoại đạo, cũng do nghe Phật nói 
nhân duyên, mà tâm được khai ngộ. 


Nay Phật nói: “Tâm Bồ đề không từ nơi nhơn duyên sanh”. Như thế 
thì chúng ngoại đạo Câu Xá Ly kia nói về thuyết “tự nhiên” cũng 
thành đúng lý hay sao? Xin Phật duỗi lòng đại bi, vạch mở chỗ mê 
mờ 


cho chúng con. 
LƯỢC GIẢI 


Ông A Nan trướcđã nghỉ nhân duyên và tự nhiên, đều bị Phật phá 
rồi, nay ông lại còn nghi nhân duyên và tự nhiên nữa. Bởi vì lưới 
nghi chồng chập nhiều đời, vả lại hàng Thỉnh văn pháp chấp khó trừ. 
Cũng như cây chuối, lột được bẹ này, lại bày ra bẹ khác. Lột cho hết 
bẹ thì lõm chuối mới bày. Phá nghỉ cho hết, thì “chơn tâm” mới hiện. 


* 


IX. Phậtđịnh nghĩa chữ nhân duyên tự nhiên và bác 


Phật dạy rằng: Này A Nan, như chàng Diễn Nhã Đạt Đa kia, vì nhân 
duyên soi gương, cho nên chàng mới sanh ra cuồng. Đến khi hết 
cuồng thì tánh không cuồng (tỉnh) tự nhiên sanh ra; có phải cái lý 
nhân duyên và tự nhiên cùng tột như thếchăng? 


Này A Nan, chàng Diễn Nhã Đạt Đa kia, nếu cái đầu của chàng đã là 
tự nhiên, thì lúc nào cũng vẫn tự 


nhiên, vậy do nhân duyên gì nổi cuồng sợ chạy? 


Nếu cái đầu là tự nhiên, vì nhơn duyên soi gương cho nên mới 
cuồng, vậy cái đầu cũng vẫn tựnhiên, sao chẳng vì nhân duyên soi 
gương mà mất đi. Phải biết: cái đầu vẫn không biến đổi hay mất đi, 
còn 


“cuồng sợ” tự nó vọng sanh. Vậy thì cần gì phải có nhân duyên soi 
gương mới sanh ra cuồng? 


LƯỢC GIẢI 


an Lb2 


Đoạn này đại ý nói: Nếu nói “chơn tâm tự nhiên” thì lúc nào cũng 
vẫn tự nhiên, vậy do nhân duyên gì mà nổi vọng. Nếu nói “có nhân 
duyên nên nổi vọng” sao chẳng do nhân duyên mà chơn tâm kia mất. 


Vậy thì biết, chơn tâm không biến đổi cái “cuồng vọng” tự nó vọng 
sanh, không cần gì phẩi có nhân duyên. 

- Còn nói“cái cuồng đó tự nhiên sẵn có”, vậy thì khi chưa cuồng nó 
núp ở chỗ nào? 

Cái đầu đã tựnhiên không có cuồng vọng, vậy vì sao nổi cuồng vụt 


chạy? 


Nếu như người ngộ được “cái đầu mình sẵn có”, biết được cái 
“cuồng” tự nó vọng sanh, thì thuyết nhân duyên và tự nhiên đều là 
nói chơi cả. 

X. Phật phá chấp nhân duyên để dẫn vào “vô công dụng” 

- Thế nên Ta nói: “Ba duyên: tham, sân, si đoạn hết, tức là tâm Bồ 


đề”. Nếu cái “vọng tâm sanh diệt kia diệt, mà tâm Bồ đề sanh”, như 
thế cũng còn ởtrong vòng sanh diệt. Phải diệt và sanh đều hết, mới 


được vô công dụngđạo (chỗ cứu cánh). 
LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật phá chấp nhân duyên để dẫn nhập đạo vô công dụng. 


* 


XI. Phật phá chấp tự nhiên để thành vô hí luận 


- Nếu ông chấp “vọng tâm sanh diệt kia diệt rồi, thì tâm Bồ đề tự 
nhiên sanh”; như thếcũng còn ở 


trong vòng sanh diệt, chưa phải thật là tự nhiên. Phải không còn sanh 
và diệt, mới thật là tự nhiên. 


Ông nên hiểu thêm: không phải tự nhiên sanh, không phải nhân 
duyên hòa hiệp khởi; ly (rời) cả tự 


nhiên và nhân duyên hòa hiệp, mà cái “ly” đó cũng không còn nữa, 
như thếmới phải là chỗ rốt ráo (vô hí luận). 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này là Phật chỉ đến chỗ cứu cánh tuyệt đối, nếu còn nói năng 
phân biệt, thì chưa phải là tuyệt đối. 


XI Phật quở ông A Nan học nhiều không tu, thì chẳng có lợi ích 
gì 


- A Nan! Ông đối với quả Bồ đề Niết Bàn của Phật hãy còn cách xa 
lắm! Nếu ông không siêng năng, trải qua nhiều kiếp chịu cực nhọc tu 
hành, thì dầu cho có nhớ hết nghĩa lý nhiệm mầu trong mười hai 
bộkinh của mười phương các đức Phật, nhiều như số cát sông Hằng, 
cũng chỉỈ giúp thêm cho ông việc nói giỏi mà thôi, chớ không lợi chỉ 
cho ông cả. 

Ông nay luận bàn về thuyết nhân duyên và tự nhiên rất là thông suốt. 
Người đời khen ông là bực học rộng nghe nhiều. Nếu trong nhiều 
kiếp ông chỉ chứa chất cái học suông này mà không tu, thì không bao 
giờ khỏi được cái nạn Ma Đăng Già kia vậy. 

Nếu cái học và nghe suông của ông đó có lợi thì cần gì phải nhờ đến 
thần chú Lăng nghiêm của ta, để 


làm cho nàng Ma Đăng Già kia nguồn tình khô cạn, lửa dục tiêu tan, 


lại tỉnh tấn tu hành, trong đạo pháp của ta, nàng chứng được quả 
thánh thứ Ba (A Na Hàm). Khi đó ông mới được giải thoát. 


XII. So sánh để khuyến khích tu hành 

A Nan! Ông tuy nhiều kiếp ghi nhớ các nghĩa lý nhiệm mầu của Như 
Lai, nhưng không bằng một ngày tu tập nghiệp vô lậu, xa lìa hai cái 
khổ thương ghét (tham, sân) ở thếgian. 

Bằng chứng rõ ràng, như nàng Ma Đăng Già nguyên trước kia là kẻ 
dâm nữ, do nhờ thần chú của ta, mà nguồn tình khô cạn, lửa dục tiêu 
tan, lại xuất gia tu hành làm Tỳ kheo ni. 

Còn bà Gia Du Đà La là mẹ của La Hầu La, vì biết được nhân đời 
trước, do tham ái mà nhiều đời phải chịu khổ, nên một niệm tu theo 
nghiệp lành vô lậu, mà được ra khỏi tình ái ân triền phược và đặng 
thọ 

ký. 


Kẻ phụ nhân tu hành còn được như thế, huống chỉ các ông là nam tử, 
đã học rộng nghe nhiều mà trở 


lại chấp chỗ thấy, nghe suông, chẳng biết tiến tu, sao tự khinh mình 
đến thế! 
LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật quở trách rất lá thống thiết! Nếu chỉ học nhiều mà 
không tu thì chẳng có lợi ích gì. 


Chúng ta đọc đoạn này chớ nên nghĩ rằng: “Phật chỉ quởmột mình 
ông A Nan”, mà chính Ngài quở 


trách chung tất cả chúng ta vậy. 

L ƯU Ý: Từtrước đến đây, Phật nói về phần lý, từ đây về sau, Phật mới 
chỉ về đường lối tu hành 

Bài Thứ Mười 


I. A Nan thuật lại chỗ mình đã ngộ và thỉnh Phật chỉ dạy phương 
pháp tu hanh để nhập chơn tâm II. Phật chỉ dạy phương pháp tu 


II. Nghĩa quyết định thứ nhứt 


IV. Nghĩa quyếtđịnh thứ hai 
V. Vì vọng nổi lên nên chơn tâm bị ẩn 
VI. Xoay vọng vềchơn thì sáu căn được tự tại 


VII. Dẫn chứng các vị thấy, nghe, hay, biết được tự tại, không còn bị 
cuộc hạn nơi căn VII. A Nan nghỉ: các giác quan hiện tiền là vọng, 
tại sao Phật lại đây nương nơi đó làm nhơn địa tu hành, để chứng 
đặng quả Phật chơn thật 


IX. Phật bảođánh chuông để chứng nghiệm “tánh nghe” thường còn 
X. Phật chỈkhi ngủ, cái “nghe” cũng không mất 


I. A Nan thuật lại chỗ mình đã ngộ và thỉnh Phật chỉ dạy phương 
pháp tu hanh đểnhập chơn tâm 


Ông A Nan và đại chúng được Phật dạy bảo rất tường tất, nên các 
điều nghi lầmđã trừ hết, ngộ được chơn tâm (thật tướng), nhưng 
chưa biết làm sao chứng nhập, nên các ông cúi đầu lạy Phật, chắp 
tay kính cẩn thưa rằng: 


Bạch Thế Tôn, Ngài đã dùng đủ phương tiện dẫn dắt chúng con ra 
khỏi sông mê bểkhổ. Hôm nay, chúng con tuy ngộ được chơn tâm 
của mình, biến khắp cả mười phương thế giới, nhưng còn bị Như Lai 
quở trách, học nhiều mà không tu, chẳng bằng người lo tu tập. 


Nay chúng con cũng như người bần cùng vất vả, được vị Thiên 
Vương ban cho cái nhà lầu tốt đẹp, song chưa biết làm sao vào nhà. 
Cúi xin đức Như Lai chỉ dạy cho chúng con, được vào tri kiến của 
Phật (chứng nhập chơn tâm). 


II. Phật chỉ dạy phương pháp tu 

Phật dạy A Nan và đại chúng: Các ông nếu phát tâm Bồ đề, đối với 
các pháp môn tu hành chí quyết tăng tấn, tâm không giải đãi thì khi 
mới phát tâm, trước phải phân biệt rành rõ hai nghĩa quyết định. 
II. Nghĩa quyết định thứ nhứt 

Này A Nan! Các ông muốn bỏ Tiểu thừa Thinh văn, tu theo Đại thừa 
Bồ tát, vào tri kiến của Phật, thì trước phải quan sát cái nhơn địa 


phát tâm cùng với quả vị sẽ chứng làđồng hay khác? 


Nếu các ông dùng cái vọng tâm sanh diệt làm nhơn tu hành, mà mong 


cầu cho đặng quả Phật, thường còn không sanh diệt thì không thể 
được. Đây là điều quyết định thứnhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn trước Phậtđã dạy: nếu dùng vọng tâm làm tu nhơn, mà muốn 
đặng quả thường trụ, thì như 


người nấu cát muốn cho thành cơm, dầu trải qua bao nhiêu kiếp 
cũng không thể được. Hành giả phải an trụ nơi chơn tâm làm nhơn 
địa tu hành, thì mớiđặng quả Phật bất sanh bất diệt. 


* 


A Nan! Ông hãy xét coi: trong thế gian những vật gì có làm ra, đều 
phải hoại diệt, chứ chưa từng nghe cái hư không có hoại diệt bao 
giờ, vì hư không không phải là vật bị làm ra vậy (hư không dụ chơn 
tâm, các vật là dụ vọng tâm có sanh diệt) 


Xét lại trong thân ông, những vật cứng dẻo (da, thịt, gân, xương) là 
đất; nhug vật đượm ướt (máu, huyết, mồ hôi, mỡ) là nước; chất ấm, 
nóng trong người thuộc về lửa; những vật lưu động (hơi thở ra vào) 
là thuộc về gió. Do bốn món này nó phiền phược và phân chia cái 
chơn tâm của ông, thành ra có thấy, nghe, hay, biết, từthì chí chung 
năm lớp ngầu đục (ngũ trược). 


Tỷ dụ như nước trong sạch có người lấy bụi đất quăng vào, thì đất 
sẽ mất chất cứng, còn nước mất chất trong sạch, trở thành ngầu đục, 
nên gọi là ô trược. 


A Nan! Nay ông muốn cho cái thấy, nghe, hay, biết (các giác quan) 
trở lại để hiệp với bốn đức Niết bàn của Như Lai: thường, lạc, ngã, 
tịnh, thì trước ông phải lựa ra cái gốc rễ sanh tử (vọng tâm) và y 
theo chơn tâm thanh tịnh viên mãn bất sanh bất diệt làm nhơn địa tu 
hành. 


LƯỢC GIẢI 

Vì còn ở trong vòng mê nên gọi là các giác quan: thấy, nghe, hay, 
biết; đến khi ngộ rồi thì các giác quan này trở lại thành bốn đức Niết 
bàn: thường, lạc, ngã, tịnh. 


Chúng ta cũng nên phân biệt cho rõ nghĩa: 1. chơn tâm, 2. các giác 
quan, 3. vọng niệm phân biệt. 


Như nước biển trong veo, (dụ chơn tâm) chảy vào các sông ngòi lẫn 
lộn bùng đục (dụ cho chơn tâm lưu lộ nơi các căn, thành các giác 
quan; “đục” là dụ còn ở nơi mé) nổi sóng ba đào (dụ cho vọng niệm 
phân biệt) 


* 


Các ông hãy xoay cái hư vọng sanh diệt trở lại chơn tâm thanh tịnh 
không sanh diệt; phải lấy chơn tâm không sanh diệt này làm nhơn địa 
tu hành, thì sau mới chứng được quả Phật thường trụ. 


Cách tu hành cũng như lóng nước. Nước đục để yên tịnh trong một 
cái bình, để lâu thì những bụi cát từ từ chìm lặn, mà nước trong hiện 
ra; hễ càng yên tiónh thì nước càng trong. Đây là dụ cho giai đoạn 
thứ nhứt, khi mới hành phục được phiền não khách trần (phiền não 
vừa lặng). Đến chừng lọc bỏ cặn đục chỉcòn toàn là nước trong, là dụ 
cho giai đoạn thứ hai, khi đã đoạn trừ căn bản vô minh. 


Đến khi chỈ còn hoàn toàn là nước trong, thì dù lắc cho mấy nó cũng 
vẫn trong. Còn khiđoạn được căn bản vô minh, chỉ còn chơn tâm 
thanh tịnh hiện tiền, lúc bấy giờdầu có tạo tác thi vi làm đủ mọi việc, 
song cũng đều là chơn, vẫn hiệp với đức tánh thanh ti6nh mầu nhiệm 
của Niết bàn, không còn bị 


phiền não nhiễu loạn. 
LƯỢC GIẢI 


Đoạn này hay lắm; Phật dạy lối tu rất rõ ràng và thật tế. Hiệp với 
đoạn trước Phật dạy: “khi đối cảnh không khởi phân biệt, thì vọng 
niệm chẳng sanh. Vọng niệm không sanh thời chơn tâm tự hiện”. 


Cũng như nướcđứng trong, thì cặn cáu lóng chìm. Lóng càng lâu thì 
nước càng trong. Đến khi dứt sạch căn bản vô minh, chỈ còn toàn thể 
chơn tâm, thì hành động thi vi chỉ cũng đều là thanh tịnh. Nên kinh 
nói: “Như Lai án túc hải ấn phát quang v.v..” (Phật vừa để chơn, thì 
biển trogn in ánh sáng). Như nước đã lọc bõ cặn rồi thì lắc mấy cũng 
vẫn trong. Đoạn này cũng chỉ rõ cái nghĩa “thành Phật rồi không trở 


lại làm chúng sanh”. 


Các đạo khác tu hành dẫu cao siêu cho mấy, chẳng qua cũng như 
nước lóng mà chưa lọc bổ được cặn. 


Lâu lâu phiền não nổi lên, thì phải đọa trở lại, nên gọi là hữu lậu 
(còn sa rớt). 


IV. Nghĩa quyết định thứ hai 


A Nan, các ông phát tâm dõng mãnh, quyết định dẹp trừ các tướng 
hữu vi, cầu quả đại thừa, thì cần phải xét rõ gốc rễ của phiền não: từ 
vô thỉ đến nay, cái nào là phát nghiệp vô minh (bất giác vọng động) 
cái nào nhuận sanh vô minh (ái, thủ) cái gì tạo (lục thức), cái gì lãnh 
thọ (bát thức). Đây là nghĩa quyết định thứ hai. 


Các ông tu đạo Bồ đề, nếu không xét rõ gốc rễ của phiền não, thì đối 
với căn và trần hư vọng này, không thể biết được cái “điên đảo” ở 
chỗ nào. Cái chỗ ở còn không biết thời làm sao hàng phục được giặc 
phiền não để chứng quả Phật. 


Các ông hãy xem trong thế gian, những người mở gút, nếu họ chẳng 
thấy được mối, thì không mong gì mở được. Chưa từng nghe cái hư 
không bị ai mở được, vì hư không vô hình chẳng có gút và mở vậy 
(hư không dụ cho chơn tâm). 


Ông nên hiểu: hiện tiền sáu căn của ông đây: mắt, tai, ñi, lưỡi, thân 
và ý, chúng làm mai mối cho sáu giặc (sáu thức), đến cướp giựt của 
báu nhà ông. Bởi thế nên các ông cùng tất cả chúng sanh, từ vô thie 
đến nay bị triền phược trong vòng luân hồi, không vượt ra ngoài ba 
cõi được. 


LƯỢC GIẢI 
Vì sáu căn làm mai mối, dẫn chúng sanh ra sáu thức là lục tặc, cướp 
hại chơn tánh. Nghĩa là vì căn đối với cảnh, khởi vọng niệm phân 


biệt, nên chơn tâm phải bịmờ. Cũng như gió xao động, cặn cáu nổi 
lên, nên tánh nước trong phải ẩn. 


V. Vì vọng nổi lên nên chơn tâm bị ẩn 


Này A Nan, sáu căn của ông như vậy, do vô minh vọng động nổi lên, 
nên chơn tâm bị ẩn. Từ đây về 


sau, mỗi khi chiếu soi thì gồm cả vọng đều phát. 

Bởi thế nên rời tối và sáng, thời mắt ông không thấy, rồi động và tịnh 
thì tai ông không nghe, rồi thông và nghẹt thì mũi ông không ngửi, 
rồi các vị ra thời lưỡi ông không nếm, rời các xúc trần thì thân ông 


không biết, rời cả pháp trần thì ý ông không phân biệt. 


VI. Xoay vọng về chơn thì sáu căn được tự tại 


Chỉ sáu căn của ông không theo sáu trần cảnh khởi vọng niệm phân 
biệt, tùy ông mở gút (vọng nhiễm) được một căn nào thì các căn đều 
được giải thoát. Nghĩa là ngoài không cùng với trần cảnh gút chặt, 
trong thâu phục phiền não trở lại với chơn tâm sáng suốt, thì năm 
căn bị gút chặt kia cũng đều được hoàn toàn giải thoát. Lúc bấy giờ 
sáu căn tự tại, thay nhau cần dùng, các giác quan: thấy, nghe, hay, 
biết, không còn bị cuộc hạn nơi các căn: mắt, ai, mũi, lưỡi v.v... chỉ 
nương các căn phát ra tác dụng; không cần có trần cảnh đối chiếu mà 
cũng vẫn thấy, nghe, hay, biết. 


VII. Dẫn chứng các vị thấy, nghe, hay, biết được tự tại, không 
còn bị cuộc hạn nơi căn A Nan! Ông đã thấy trong hội này, như ông 
A Na Luật Đà không có con mắt mà vẫn thấy. Rồng Bạt Nan Đà 
không lỗ tai mà vẫn nghe. Thần nữa Căn đà không lỗ mũi mà ngửi 
được mùi. Ông Kiều Phạm Bác Đề cái lưỡi không phải lưỡi người, 
mà biết được các món ăn của người. Ông Thần Thuấn Nhã Đa không 
có thân mà vẫn biết xúc. Ông Ma Ha Ca Diếp tu diệt tận định, dứt trừ 
ý căn đã lâu, mà vẫn phân biệt được rõ ràng. 


A Nan! Hiện nay các căn của ông nếu hoàn toàn gỡ hết cái gút chặt 
nơi trần cảnh (không theo trần cảnh phân biệt) trong chỉnh phục 
được phiền não, trở về với chơn tâm rồi thì hiện tiền thân căn và thế 


giới đây đều không còn; cũng như nước nóng băng tan, ông liền 
chứng được quả Phật. 


A Nan! Như người thế gian, cái thấy của họ chỉ gom ở con mắt. Nếu 
bảo họ nhắm mắt lại, thì hiện tiền tối đên, sáu căn mờ mịt, đầu chân 
in nhau. Người kia lấy tay rờ khắp cả thân thể, tuy mắt họ không 
thấy, mà cũng vẫn biết đâu là đầu và đâu là chân; cái hiểu biếtđồng 
nhau (đây cũng là một bằng chứng: các giác quan chẳng bị cuộc hạn 
nơi căn và trần). 


A Nan, nhơn sáng mới thấy, nếu tối thời không thấy. Nay không cần 
sáng mà cũng thấy biết, như thế 

thì cái tối kia không thể làm mờ (mất) cái “thấy biết” của ông được. 
Căn và trần các vọng đã tiêu rồi, thì liền trở lại với chơn tánh. 


VII. A Nan nghỉ: các giác quan hiện tiền là vọng, tại sao Phật lại 
dây nương nơi đó làm nhơn địa tu hành, để chứng đặng quả Phật 


chơn thật 


A Nan thưa: Bạch Thế tôn, như lời Phật dạy: “Muốn câu quả Phật 
thường còn, thì cái nhơn địa phát tâm tu hành phải chơn thật, mới 
chứng được quả vị chơn thật”. 


Bạch Thếtôn! Bồ đề, Niết bàn, Chơn như, Pháp tánh, Yêm ma la thức, 
Không Như Lai tạng và Đại viên cảnh trí, bảy danh từ tuy khác, chớ 
cũng đồng một quả Phật thanh tịnh thường còn không hoại. 


Còn cái thấy, nghe, hay, biết, các giác quan của con đây, nếu rời các 
trần cảnh hiện tiền: tối, sáng, động, tịnh, v.v..., thời không còn thấy, 
nghe, hay, biết nữa. Quanh quẩn tới lui, chín chắn suy tìm, thì cái 
tâm của con hoàn toàn không chơn thật. Tại làm sao Phật dạy lấy cái 
hư vọng đoạn diệt này làm nhơn tu, để cầu quả Phật thường còn 
không sanh - diệt cho được. Vậy thì lời nói của Phật trước sau trái 
nhau, làm sao gọi là “Như Lai nói thật”, xin đức Từ tôn, từbi vén mở 
chỗ mê mờ cho chúng con. 

IX. Phật bảo đánh chuông để chứng nghiệm “tánh nghe” thường 
còn Phật dạy: A Nan, ông tuy học rộng, nghe nhiều, nhưng các phiền 
não hữu lậu (mê lầm) chưa hết, nên ông chỉ biết suông cái tên“điên 
đảo”. Đến lúc cái “điên đảo” thật hiện tiền, thì ông lại không biết. 


Nhưthế thì sự tin hiểu của ông chưa được chắc chắn. Tôi nay đem 
những việc thường trong đời, để trừ 


các nghi lầm cho ông. 


Khi đó Phật liền bảo ông La Hầu La đánh một tiếng chuông, rồi hỏi 
ông A Nan rằng: 


-Ông có nghe không? 

A Nan thưa: Nghe. 

Đến lúc chuông hết ngân, Phật lại hỏi: 
Ông có nghe không? 

A Nan thưa: Không nghe. 


Phật lại bảo ông La Hầu La đánh một tiếng chuông nữa và hỏi: Ông 
có nghe không? 


A Nan đáp: Nghe. 


Phật hỏi: Thế nào là nghe và thế nào là không nghe? 


A Nan thưa: Vì đánh chuông có tiếng ngân, nên con nghe, đến khi 
tiếng chuông hết ngân thì con không nghe. 


Phật dạy: A Nan! Khi tiếng chuông hết ngân, ông nói rằng: “không 
nghe”; nếu ông that không có “cái nghe” thì ông đồng nhưcây đá, tại 
sao khi đánh tiếng chuông thứ hai, ông lại có nghe? 


Vậy cho biết: cái “tiếng” (cảnh) khi có khi không, chớ cái “nghe” 
(tâm) của ông lúc nào cũng có. Nếu cái “nghe” của ông thật không, 
thì cái gì biết được “không nghe” đó? 


Thế nên ông phải biết: cái “tiếng” đối với cái “tiếng” nó tự sanh và 
diệt, chớ ở cái “nghe” (tâm) của ông, không phải vì tiếng sanh mà nó 
“có”, tiếng diệt mà nó “không”. Tại ông điên đảo hôn mê, nhận cái 
“thường” (tánh nghe) làmđaon diệt (tiếng), chớ không phải rời sáu 
trần cảnh: sắc, thinh, hương, v.v... mà các giác quan thấy, nghe, hay, 
biết của ông không có. 


LƯỢC GIẢI 


Đây là lần thứ bảy, Phật chỉ rất rõ ràng các giác quan: thấy, nghe 
v.v... là tâm và thường còn. 


* 


X. Phật chỉ khi ngủ, cái “nghe” cũng không mất 


Bằng chứng thứhai: Như người đang ngủ, nằm trên giường chõng, 
trong nhà có người giã gạo, khiđó người ngủ kia mơ màng, tưởng là 
tiếng trống hoặc tiếng chuông, đến chừng thức dậy rồi mới nhận rõ 
đó là tiếng chày giã gạo. 

A Nan! Người ngủ kia, mặc dù đối với cảnh vật hiện tiền, họ không 
thấy biết, mà cái “nghe” của họ 

cũng không mất. 

Dù cho thân thểông đến khi già chết tiêu tan, mà cái “tánh nghe” này 
cũng không vì ông già, chết đó mà tiêu diệt. Bởi chúng sanh từ vô thỉ 
đến giờ, cứ theo các trần cảnh, khởi vọng niệm phân biệt lăng xăng, 
chưa từng ngộ được chơn, tâm thường còn của mình 


Vì cứ nương theo vọng niệm phân biệt, chẳng nương theo chơn tâm 
thường trụ, cho nên đời đời nhiễm ô, trôi lăn trong vòng sanh tử. Vậy 


các ông phải bỏ cái vọng niệm sanh diệt, theo về với chơn tâm 
thường trụ. Khi chơn tâm thanh tịnh sáng suốt hiện tiền rồi, thì căn 
thân, trần cảnh và vọng trần và tâm cấu nhiễm đã tiêu rồi, lúc bấy 
giờ lo gì chẳng thành quả Phật vô thượng. 

Bài Thứ Mười Một: 


Ngài A Nan hỏi Phật: Trói Cột Ở chỗ Nào và Làm Sao Mở được I. 
Ngài A Nan hỏi Phật: trói cột ở chỗ nào và làm sao mở được? 


II. Phật chỉ chỗtrói cột (gút) 


II. A Nan hỏi: tại sao bị sanh tử luân hồi hay được tự tại giải thoát 
cũng vì sáu căn? 


IV. Phật nói bài kệ tóm lại nghĩa trên 


V. Vọng hết thì chơn hiện 


I. Ngài A Nan hỏi Phật: trói cột ở chỗ nào và làm sao mở được? 
A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy về cái nghĩa thứ hai là 
phải biết rõ gốc rễ của phiền não ở 

chỗ nào, mới có thể trừ được. Cũng như người mở gút, nếu không 
biết mối gút ở đâu thì không bao giờ 

mở được. 

Bạch Thếtôn! Chính thế, chúng con đây cũng vậy, từ vô thỉ đến nay, 


cùng với các vô minh chung (đồng) sanh và chung diệt; tuy mang 
danh xuất gia, học rộng nghe nhiều, thật ra cũng như người bị 


bệnh rét (làm cử) cách ngày (giác thời tự ngộ,xúc cảnh hoàn mê). 


Cúi xin đức NhưLai thương xót những kẻ trầm luân hiện tại cũng 
như vị lai chỉ dạy cho ở nơi thân tâm này, chỗ nào triền phược (gút), 
và làm sao mở được? 


II. Phật chỉchỗ trói cột (gút) 


Khi đó Phật cùng với mười phương chư Phật, đều thương xót A Nan 
và đại chúng cùng các chúng sanh đời sau, nên trên đảnh các Ngài 
đồng phóng hào quang quý báu chiếu khắp tất cả, đồng gọi A Nan 
cùng đại chúng và dạy rằng: 


- Nay các ông muốn biết cái “câu sanh vô minh” (vô minh chung cùng 
sanh từ vô thỉ đến nay) để 


trừ,và “quả vô thượng Bồ đề” để tu chứng, vậy nay ta sẽ chỉ rõ cho 
các ông. 


Này A Nan, khiến cho các ông nhiều kiếp sanh tử luân hồi, chỈ vì sáu 
căn mà làm cho các ông chứng được đạo quả Bồ đề an vui giải thoát, 
cũng chỉ vì sáu căn của các ông mà thôi. 


LƯỢC GIẢI 


Mười phương cácđức Phật, đồng phóng hào quang, đồng dạy như 
vậy, là để cho A Nan và đại chúngđều biết: đây là một phương pháp 
duy nhứt, không những một mình đức Thích Ca, mà cả mười phương 
chư Phật cũng đồng chỉ dạy như thế. 


* 


II. A Nan hỏi: tại sao bị sanh tử luân hồi hay được tự tại giải 
thoát cũng vì sáu căn? 


Ông A Nan đã nghe Phật chỉ dạy, nhưng chưa hiểu nên kính cẩn hồi 
Phật: 


- Bạch Thế tôn, tại sao làm cho chúng con nhiều kiếp sanh tử luân 
hồi cũng vì sáu căn, còn được an vui giải thoát cũng chỉ do sáu căn, 
chứ không phải do vật gì khác? 


Phật dạy rằng: Căn và trần đồng một thể (tâm), triền phược và giải 
thoát không hai (mê thì triền phược, ngộ thì giải thoát). Các thức hư 
vọng, cũng như hoađốm giữa hư không. 


LƯỢC GIẢI 


Căn trần không lỗi mà lỗi tại vọng thức phân biệt, song thức thì hư 
vọng không có thật thể nhưhoa đốm giữa hư không. 


Cũng đồng căn và trần này, song phàm phu vì mê, khởi vọng thức 
phân biệt ngã, pháp, nên bịtriền phược, gọi là kiết (gút). Thánh non 
cũng đồng căn trần này, song vì giác ngộ không khởi phân biệt chấp 
thật có ngã, pháp nên được giải thoát, thếgọi là (mở). 


* 


A Nan, vì có trần cảnh, nên ở nơi căn mới khởi ra phân biệt. Vì đã có 


cái năng phân biệt ở nơi căn, nên mới hiện ra cái tướng bịphân biệt 
là cảnh. Căn (kiến) và cảnh (tướng) đối đãi nhau vọng hiện, 
chớkhông thật có (vô tánh). Cũng như hình cây lâu gác gác nhau. 
LƯỢC GIẢI 


Vì các cây lau gác nhau, nên ở xa xem như có hình người hay vật. Cái 
hgình này không thật. Đây là dụ 


cho căn trần hư huyễn không thật, vì đối đãi nhau nên vọng hiện ra 
mà thôi. 


* 


- Thế nên, khi thấy, nghe, hay, biết, mà khởi vọng niệm phân biệt, đó 
là gốc vô minh. Còn khi thấy, nghe, hay, biết mà không khởi vọng 
niệm phân biệt, đó là Niết bàn. Ở trong chơn tâm thanh tịnh, không 
có dung chứa vật gì cả. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này Phật dạy, khi sáu căn đối với sáu trần cảnh nếu khởi vọng 
niệm phân biệt, đó là gốc của vô minh triền phược (trói cột). Bởi thế 
nên Phật nói: “vì sáu căn làm cho các ông sanh tử luân hồi”. Trái lại, 
khi sáu căn đối với sáu trần, mà không khởi vọng niệm phân biệt đó 
là Niết bàn, là giải thoát (mở 


gút) nên Phật nói: “Làm cho các ông được an vui giải thoát cũng vì 
sáu căn”. 


* 


IV. Phật nói bài kệ tóm lại nghĩa trên 


Khi đó Phật muốn tóm lại các nghĩa trên, nên nói bài kệ ý nghĩa như 
vầy: NGUYÊN VĂN CHƯHÁN 


Chơn tánh hữu vi không 
Duyên sanh có như huyễn 
Bất thật nhưkhông hoa 
Ngôn vọng hiển chư chơn 


Vọng, chơn đồng nhị vọng 


Do phi chơn phi chơn 
Vân hà kiến sởkiến 
Trung gian vô thật tánh 
Thị cố nhược giao lô 
Giải kết đồng sở nhơn 
Thánh phàm vô nhị lộ 
Nhữ quán giao trung tánh 
Không hữu nhịcâu phi 
Mê hối tức vô minh 

Phát minh tiện giải thoát 
Giải kết nhơn thứ đệ 


Lục giải nhứt diệc vong 


Căn tuyển trạch Viên Thông 
Nhập lưu thành Chánh giác 
Đà na vi tếthức 

Tập khí thành bộc lưu 
Chơn phi chơn khủng mê 
Ngã thường bất khai diễn 
Tự tâm thủ tựtâm 

Phi huyễn thành huyễn pháp 
Bất thủ vô phi huyễn 

Phi huyễn thường bất sanh 
Huyễn pháp vân hà lập 


Thị danh diệu liên hoa 


Kim cang vương bảo giác 
Như huyễn tam ma đề 

Đàn chĩ siêu vô học 

Thử A tỳ đạt ma 

Thập phương Bạc Già phạm 
Nhứt lộ Niết bàn môn 

DỊCH NGHĨA BÀI KỆ 


Xứng theo chơn tánh (chơn tâm) thì các pháp hữu vi (vọng) không 
thật có, do nhơn duyên sanh, cũng như vật huyền thuật. 


Xứng về chơn tánh thì vô vi (chơn) cũng không thật có, vì nó không 
sanh diệt, như hoa đốm giữa hư 


không. 


Nói hữu vi là vọng, để hiển vô vi kia là chơn. Vì đối đãi nhau mà có, 
nên “chơn” và“vọng” cũng đồng vọng cả. Đến lý này, còn không thể 
nói là “chơn” hay“phi chơn”, thì làm sao gọi nó là cái “thấy” (căn) 
hay cái “bị thấy” (trần)được. Vì nó như vật huyễn, chẳng có thật 
tánh, cũng như hình cây lâu gác. 


Giải thoát hay triền phược đồng do sáu căn. Được chứng Thánh hay 
bị đọa phàm cũng bởi sáu căn, chớ không có con đường nào khác. 
Các ông cứ xem hình cây lâu gác kia, nói có hay nói không đều không 
thể được. Hễ mê muội là vô minh, còn giác ngộ thì giải thoát. 


Cột gút lại hay mở ra, đều phải theo thứ lớp. Khi sáu gút (sáu căn) 
mở rồi, thì cái tên một cũng không còn (vì không còn đối đãi, nên 
không thể kêu gọi). Các ông lựa được căn viên thông tu hành, thì 
mau đặng thành quả Phật. 


Thức A Đà Na (thức thứ tám) rất là tỉnh tế, các chủng tử trong thức 
này nó sanh diệt rất vi tế, như 


giòng nước chảy mau. Ta đối với phàm phu và tiểu thừa không 


hềgiẳng nói (thức này) vì sợ chúng mê lầm chấp là “chơn” hay là 
“vọng”, đều có hại cả. 


Tự nơi tâm các ông, trở lại chấp lấy tự tâm các ông. Chơn tâm không 


phải huyện mà trởlại thành hư 


huyễn. Nếu đối với các “chơn” mà các ông không sanh tâm chấp thủ: 
với cái “chơn” kia hãy còn không sanh, huống chỉ là cái “hư huyền” 
làm gì có được. 


Đây là con đường duy nhứt của mười phương các đức Phật tu hành 
đến cảnh Niết bàn. Pháp này tên là Diệu Liên Hoa, cũng tên Kim Cang 
Vương Bảo Giác và cũng tên là Như huyễn Tam ma đề. Chỉ tu trong 
giây phút thì được quả vô học. 


Khi đó A Nan và đại chúng nghe Phật nói bài kệ nghĩa lý thâm trầm, 
nên tâm trí mỗi người đều trở nên sáng suốt, được lợi ích chưa từng 
có. 


LƯỢC GIẢI 


Ông A Nan đã mấy lần cầu Phật chỉ dạy phương pháp nào mười 
phương các đức Phật tu hành để được thành đạo chứng quả. Điều 
ấy, Phật chỉ dạy đến đây đã tường tận. 


Từ trước đếnđây là nói về phần đốn tu và đốn chứng. Từ đây về sau 
Phật mới dạy vềphần tiệm tu. 


* 


V. Vọng hết thì chơn hiện 


- Này A Nan, tùy ông lựa chọn sáu căn mà tu hành, nếu sự kiết phược 
ở nơi căn diệt; khi các vọng đã tiêu hết, thì đó là “chơn” chứ gì nữa! 


A Nan, ông hãy xem cái khăn đã cột sáu gút đây, có thể đồng một 
thời mở được hết sáu gút được không? 


A Nan thưa: Bạch Thế tôn, sáu gút tuy đồng một cái khăn, song khi 
cột, đã tuần tự mà cột, thì khi mở 


cũng phải theo thứ lớp mà mở,không thể đồng một thời mở được 
hết. 


Phật dạy: Sáu căn của ông khi giải trừ cũng phải như vậy. Mở gút 
đầu tiên là phá trừ ngã chấp (chấp ta) trước chứng đặng nhơn không. 
Tiến đến từng thứ hai là phá trừ Phá chấp, sau mới chứng đặng pháp 
không. Ngã, pháp đều không sanh, thế mới gọ là Bồ tát đặng Vô sanh 
nhẫn (an nhẫn nơi nhơn, pháp đều không sanh) 


Bài Thứ Mười Hai: 
Ngài A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông 
IL Ngài A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông 


II. Phật hồi hai mươi lăm vị Thánh, do tu pháp môn gì mà được 
chứng quả 


II. Hai mươi lăm vị Thánh đều thuật lại pháp tu của mình được 
chứng đạo quả 


IV. Ngài Quán Âm kể lại sự kết quả 
I. Ngài A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông 


Ngài A Nan vàđại chúng nhờ Phật khai thị trí tuệ sáng suốt, tâm hết 
nghỉ lầm, nên đồng lạy Phật, quỳ 


gối chắp tay và kính cẩn thưa rằng: 


- Bạch Thếtôn, chúng con là kẻ phiêu linh nhiều kiếp bần cùng cô 
quạnh, không biết nhờ có hạnh phúc gì mà được làm em của Phật, 
cũng như đứa hài nhi mất sữa đã lâu, nay lại gặp được từ mẫu. 


- Bạch Thế tôn, hôm nay chúng con thâm tâm đã được khai ngộ, hết 
những nghỉ ngờ, nghe Phật chỉ 


dạy hiểu được cái nghĩa “sáu gút mở thì cái tên một gút cũng không 
còn”. Nhưng chúng con còn chưa hiểu “tu căn nào mới được viên 
thông”. Cúi xin đức Như Lai, duỗi lòng đại bi khai thị cho chúng con 
lần cuối cùng, may ra ở cơ hội này, con trở lại với bản tâm thanh 
tịnh của mình,được thành đạo quả. 


II. Phật hỏi hai mươi lăm vị Thánh, do tu pháp môn gì mà được 
chứng quả 


Khi đó đức Phật hỏi toàn thể đại chúng: Các ông là người tu hành 
trongđạo của ta, vậy khi các ông mới phát tâm, đối với 18 giới (sáu 
căn, sáu trần và sáu thức) do tu theo phương tiện nào mà được thành 
đạo quả? 


LƯỢC GIẢI 


Tuy nói 18 giới, chớ tóm lại thì có 6 căn. Do sáu căn tu hành mà được 
thành đạo quả. Nên trước kia Phật nói: “Sanh tử luân hồi hay an vui 


giải thoát, cũng chỈ tại sáu căn của các ông” (vì muốn cho độc giả 
hiểu qua những pháp tu của 24 vị Thánh, nên lần tái bản quyền Đại 
cương Lăng nghiêm này, chúng tôi có trích một đoạn (từ trang 166 
đến 201) trong bản kinh Lăng nghiêm do ông Tâm Minh dịch in thêm 
vào đây, để giúp độc giả nghiên cứu) 


* 


II. Hai mươi lăm vị Thánh đều thuật lại pháp tu của mình được 
chứng đạo quả 


DO THANH TRẦN CHỨNG A LA HÁN 


Ông Kiều Trần Na trong hàng năn vị Tỳ kheo, liền từ chỗ ngồi đứng 
dạy bạch Phật rằng: -Con ở nơi Lộc Uyển và Kê Viên, gặp đức Như 
Lai khi mới thành đạo; nhân nghe âm thanh thuyết pháp của Phật mà 
tỏ ngộ lý Tứ đế. Phật hỏi các Tỳ kheo, thì con trước hết được gọi là 
“hiểu”; Như Lai ấn chứng cho con tên là A Nhã Đa. Con do nơi âm 
thanh vi điệu viên mãn mà thành bực A La Hán. Nay Phật hỏi pháp tu 
viên thông, thì như chỗ sở chứng của con, âm thanh là hơn cả. 


LƯỢC GIẢI 


Viên dung thông nhập Như lai tạng diệu chơn như tánh của các pháp 
nên gọi là viên thông. Bất cứ tu pháp nào mà chứng được chơn như 
của tất cả Pháp thì đều gọi pháp đó là viên thông. 


Trong các đoạn trước, Phật đã chỉ rõ cho chúng ta thấy: sanh tử luân 
hồi do nơi sáu căn, màđược an vui diệu thường cũng do nơi sáu căn; 
sáu căn tuy vọng, nhưng không thểngoài sáu căn mà tìm cái chơn 
được, vì rằng trong khi đang mê, chúng ta đem sáu căn này mà thấy 
nghe cẩm xúc; đến khi giác ngộ chúng ta, chúng ta cũng chỉ đem sáu 
căn này mà tiếp xúc với trần cảnh. Vậy mà khi mê thì các căn bị ràng 
buộc nên gọi là gút (kiết); đến khi ngộ thì sáu căn được viên thoát 
nên gọi là mở. 


Vì sao mà thành ra cột gút, và làm sao để mở gút thì trước Phật đã 
dùng phương tiện cột khăn mởkhăn để chỉ dạy rõ ràng. Đồng một 
tánh Như Lai tạng mà vì nguyên do mê lầm nên hiện ra sáu căn ràng 
buộc. Bởi thế nên nếu nói rằng vọng, thì căn nào cũng vọng; mà nói 
rằng chơn, thì căn nào cũng chơn. Nếu một căn được chơn thì tất cả 
các căn đều chơn. Lúc bấy giờ các căn tự tại không còn bịbó buộc 
trong phạm vi: mắt chỉ thấy sắc, tai chỉ nghe tiếng, mũi chỉ ngưởi 
mùi v.v... mà trái lại sáu căn tự tại thọ dụng. Vậy nên tu nhãn căn, 
không phải là tiệt, tu nhĩ căn không phải là thắng v.v... cho đến bất 
luận tu một căn nào hay một món đại nào cũng như nhau cả, không 


gì hơn chẳng gì kém, miễn làm sao thấy rõ thật tánh của một pháp 
thì được viên ngộ viên thoát. Ông A Nan tuy đã thâm ngộ cái ý nghĩa 
viên ngộ viên tu ấy, nhưng hiện tiền chưa rõ sáu căn, căn nào thích 
hợp với trình độ của mình và chúng sanh ở cõi Ta bà này, nên cầu 
Phật chỉ bày. Phật liền gạn hỏi trong đại chúng, các vị Bồ tát và các 
vị A La Hán đã chứng quả vô học, để xem mỗi người, khi ban sơ phát 
tâm, tu theo phương tiện gì mà đặng ngộ đạo. Một điều mà chúng ta 
nên chú ý là Phật gạn hỏi chỗ ngộ đạo của các bậc Thánh hiền tăng, 
đây không phải để so sánh chỗ hơn kém, mà cốt để chứng minh lời 
Phật đã dạy trước, để 


chỉ rõ lối tu viênđốn của Đại thừa, khác lối tu tiêm thứ của Nhị thừa, 
và để cho ngài A Nan nhânđó, tự 


lựa căn nào viên thông thích hợp với trình độ của mình mà tu để 
được giải thoát. Không riêng ông A Nan, nếu chúng ta sau khi nghe 
hiểu và biết lựa lấy một pháp thích hợp để tu hành, thì sẽ đặng ngộ 


nhập viên thông tam muỘi. 


Ông Kiều Trần Như cùng bốn thầy Tỳ kheo (5 ông này theo Phật tu 
khổ hạnh và được Phật hóa độtrước nhứt) nhân âm thanh của Phật 
thuyết pháp mà ngộ lý Tứ đế, chứng viên thông; nên đối với pháp 
môn thích hợp làm cho ông chứng ngộ, thì thanh trần là hơn cả. Thứ 
nhứt nhờ âm thanh của Phật giảng về Tứ đế mà ngộ được lý Tứ đế 
(khổ, tập, diệt, đạo). Thứ hai ông quan sát rõ thấu thật tướng của âm 
thanh, mà ngộ đạo. Thật tướng của âm thanh là vô tướng, không đọa 
về nhân duyên, tự 


nhiên, hòa hợp, phi hòa hợp như trước Phật đã chỉ dạy; nó thường 
vắng lặng, cùng khắp 10 phương, theo nghiệp cẩm, theo tâm lượng 
của chúng sanh mà phát hiện, nên tuy khi chúng ta không đem tâm 
phân biệt, mà khi ấy tiếng cũng chẳng phải không, chẳng phải các 
chúng sanh khác cũng tuyệt không nghe thấy nhưta. Xưa nay chúng 
ta chỉ phân biệt theo giả ảnh của thanh trần sanh diệtđối đãi với ta, 
nên bị thống khổ theo khi có tiếng, hay khi không có tiếng, chứchưa 
hề lắng lòng định trí rời vọng trần để quán thật tánh của những tiếng 
động tịnh là từ đâu, nên cũng chưa hề liễu nhập tánh âm thanh vốn 
là tánh diệu chơn như của Như Lai tạng. Thật tướng âm thanh đã 
như vậy, thì thật tướng trí do âm thanh thuyết minh cũng vậy. 


DO SẮC TRẦN CHỨNG A LA HÁN 


Ông Ưu Ba Ni Sa Đà liền từ chỗ ngồi đứng dây đảnh lễ chân Phật mà 


bạch rằng: 


- Con gặp Phật lúc mới thành đạo, nhơn quán tướng bất tịnh, sanh 
tâm rất nhàm chán xa lìa; từtướng bất tịnh đến tướng xương trắng, 
vi trần rồi tan về hư không, sắc không, không hai, ngộ thật tánh các 
sắc, thành vô học đạo. Đức Như lai ấn chứng cho con tên Ni Sa Đà, 
sắc phù trần tiêu hết, sắc diệu tánh châu mật viên dung. Con từ sắc 
tướng kia mà thành bực A La Hán. Nay Phật hỏi viên thông thì như 
chỗ sở chứng của con, quán sắc làm nhơn là hơn cả. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Ư Ba Ni sa Đà (Tàu dịch là Trần Tánh, theo chỗ ngộ mà đặt tên), 
nhơn quán sắc tướng mà chứng quả. Hàng Nhị thừa thì quán bất tịnh 
để sanh tâm nhàm chán diệt tham dục, cầu chứng Niết bàn. Trái lại 
hàng Bồ tát quán bất tịnh để nhận rõ nhân duyên thống khổ, chỗ đảo 
chấp Bất tịnh kế tịnh của chúng sanh mà hóa độ, phá trừ tâm tham 
đắm sắc thân ngũ dục. 


Ông Ưu Ba Ni Sa Đà tu theo pháp quán đó, tịnh tâm nhiếp ý, quán sát 
thân phần của chúng sanh, chỉ 


toàn là một vật nhơ nhớp thối tha, cả từ đầu đến chân, từtrong ra 
ngoài, và rõ ràng nhứt khi thân ấy đã thành một tử thi phình trướng 
bầm xanh, bại hoại, máu mủ chẩy ra, gân thịt úa rửa, cầm thú rúc 
ăn, xương sân ly tán, chỉ còn nắm xương khô, lần lần tiêu ra tro bụi, 
biến vào hư không. Các sắc thân đã tan về hư không, đâu có phân 
biệt chia rẽ sai khác; chỉ vì đem tâm phân biệt, tương đối với sắc mà 
gọi là không, tương đối với không mà gọi là sắc, vậy nên sắc, không 
đều không tự tánh. 


* 


DO HƯƠNG TRẦN CHỨNG A LA HÁN 


Ông Hương Nghiêm Đồng tử liền từ chỗ ngồi, đứng dậy đảnh lễ chân 
Phật mà bạch rằng: - Con nghe đức Như Lai dạy con chín chắn quán 
các tướng hữu vi. Con liền từ tạ Phật lui về nhà thanh trai yên tịnh, 
trông thấy các thầy Tỳ kheo đốt hương trầm thủy, mùi hương lặng lẽ 
bay vào trong mũi; con quan sát mùi hươngđó: chẳng phải khói, 
chẳng phải lửa, đi không chỗ tới, đến không chỗ bắt đầu, do đó vọng 
ý thức con tiêu diệt, phát minh tánh vô lậu. Đức Như lai ấn chứng 
cho con hiệu là Hương Nghiêm, hơi hương phù trần thoạt diệt, hơi 
hương hiệu tánh được mật viên. Con do nơi hương trần kia mà thành 
bực A La Hán. Nay Phật hỏi viên thông, thì như chỗ sở chứng của 
con, hương nghiêm là hơn cả. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Hương Nghiêm Đồng tử (theo chỗ ngộ mà đặt tên) nhân quan 
sát cái tướng hữu vi là hương trần mà chứng được viên thông. 
Thường thường chúng ta chỉ tưởng mùi hương là một thứ sẵn có của 
gỗ 


trầm v.v... hễ có gỗ trầm là có hương; nhưng xét kỹ thì mùi hương ấy 
đâu phải chỉ do gỗ trầm mà có được; còn do không khí, do lửa đốt và 
do tỷ căn của ta tiếp xúc, tỷ thức giác xúc, ý thức phân biệt thì không 
thành mùi hương được. Vậy thật ra tánh chơn thật hương trần không 
phải là năng tri sở tri, cũng không phải là ly năng tri sở trỉ mà nó có 
ra, chỉtùy theo nghiệp của mỗi chúng sanh mà phát hiện. 


* 


DO VỊ TRẦN CHỨNG BỒ TÁT 


Hai vị Pháp vương tử Dược Vương và Dược Thượng cùng năm trăm 
Phạm thiên trong hội, liền từchỗ 


ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật mà bạch rằng: - Con từ vô thỉ 
kiếp làm lương y trong đời, miệng con từng nếm các vị cổ, cây, vàng, 
đá của thế giới Ta bà này, số đến mười vạn tám nghìn thú; như vậy 
đều biết hết thảy vị của:đắng, cay, chua, ngọt, mặn, lạt, các vị hòa 
hiệp, câu xanh, biến dị, cho đến nào là lạnh, là nóng, có độc, không 
độc, đều biết khắp cả. Sau con lại nhân thừa sự đức Như 


lai mà hiểu rõ vị tánh, chẳng phải không, chẳng phải có, chẳng phải 
tức thân tâm, chẳng phải ly thân tâm, phân biệt vị trần, mà đặng 
khai ngộ. Do đó, Phật ấn chứng cho anh em con hiệu là Dược Vương 
Bồ tát, Dược Thượng Bồ tát và làm pháp vương tử ở trong hội này; 
chúng con nhơn vị trần mà đặng giác ngộ lên hàng Bồ tát. Nay Phật 
hồi viên thông, thì như chỗ sởchứng của con, quán vị trần làm nhơn 
là hơn cả. 


LƯỢC GIẢI 


Vị trần là các vị cay, chua, đắng, ngọt; vị hòa hiệp như các món ăn do 
nhiều thức hiệp lại; vịcâu sanh như ớt sẵn cay, bồ hòn sẵn đắng; vị 
biến đị là do thay đổi mà ra, nhưmật ông để lâu hóa chua, rượu để 
lâu thì lạt... 


Ngài Dược Vương, Dược thượng Bồ tát do phân biệt quán sát bốn 
nhân của vị trần mà chứngđạo. Quán sát nguyên nhân của vị, như 
thế nào? Nếu nói vị cho hưkhông thì sao nếm hư không, không biết 


ngọt, đắng; nói rằng vị thiệt có, thì vivốn vô hình; nói rằng vị tức là 
thân tâm, thành ra nó có tánh biết; còn nói vịly thân tâm thì cái gì 
phân biệt mà biết vị. Hai vị Bồ tát quan sát nhưvậy, ngộ nhập cái 
tánh phi tức, phi ly, phi không, phi hữu của vị trần, nên vọng ý tiêu 
tan, mà giác tánh được tỏ bày vậy. 


DO XÚC TRẦN MÀ CHỨNG THÁNH 


Ông Bạt Đà Bà La với mười sáu người bạn Bồ tát sơ phát tâm, liền từ 
chỗ ngồi, đứng dậy đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: 


- Kiếp trước, lúc đức Phật Oai Âm Vương ra đời, chúng con nhân 
đặng gặp Phật, nghe pháp mà xuất gia, trong ngày chúng Tăng tắm 
gội, con theo thứ tự vào nhà tắm, thì thoạt nhiên ngộ biết thủy trần 
vốn không rửa bụi trần hay không rửa bụi trần, tâm giác thường 
vắng lặng, không có tướng gì ... do tập quán cũ ấy gia được thành 
bậc vô học. Đức Oai âm vương gọi tên con là Bạt Đà Bà La, nhân diệu 
xúc tỏ bày sáng suốt, thành vị Phật tử trụ. Nay Phật hỏi viên thông, 
thì nhưchỗ sở chứng của con, quán xúc trần làm nhơn là hơn cả. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Bạt Đà Bà La (Tàu dịch là Thiên Thủ hay Hiền Hộ) nhân quán 
xúc trần mà ngộnhập viên thông. 


Xúc là đụng chạm, tiếp xúc. Cảnh bị biết của thân căn, hay nói cách 
khác là cảnh ứng hợp thân cần phát sanh, nhận biết có lạnh, nóng, 
trơn, nhám v.v... đều là xúc trần. Như vậy, xúc trần được phát hiện 
là bởi có thân căn với sắc cảnh, thiếu một không thành, xúc trần hư 
đối. Vả lại như khi đối trước một lò lửa, nếu kẻ rét thì có cảm xúc 
ấm, còn kể ấm thì lại có cảm xúc nóng thêm. Vậy thì chỉ tùy chúng 
sanh mà thành lạnh hay nóng, không có thật thể nhất định. Đối với 
nước cũng vậy, khi chúng ta dùng nước tắm gội thân thể, nước chảy 
trên mình mà sinh ra cảm giác thế này thế khác, gọi là xúc trần. 
Nhưng xét nghiệm kỹ thì khi ta gọi là tắm rửa,ấy là rửa thân thể hay 
rửa bụi trần? Nếu nói là rửa thân thể, thì nhưkhông bụi trần lấy gì 
để rửa, nếu nói là rửa bụi trần, thì như nước chảy trênđất cũng gọi 
là tắm rửa đặng sao? Thế thì nước, bụi trần, thân thể vốn thật an 
nhiên, nước không phải hay rửa (năng), mà bụi trần và thân thể 
không phải bị rửa (sở), cho nên xúc trần chỉ là tướng giả dối, đối đãi 
theo vọng nghiệp chúng sanh không xúc mà hiện xúc, nên xúc trần 
đều là như huyễn: phi hữu, phi vô. 


Ngộ được như vậy mà tu hành, tức thành bực vô học. 


* 


DO PHÁP TRẦN CHỨNG A LA HÁN 


Ông Ma Ha Ca Diếp và Tỳ kheo ni Tử Kim Quang, liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật và bạch rằng: - Con nhớ kiếp 
trước, trong thế giới này có nhiều đức Phật ra đời hiệu Nhựt Nguyệt 
Đăng, con được thân cận nghe pháp tu học, sau khi Phật diệt độ thì 
cúng dường xá lợi, đốt đèn nối ánh sáng, lại dùng vàng tử kim sáng 
chói mà thếp hình tượng của Phật. Từ đó đến nay đời đời thân con 
thườngđược đầy đặn, ánh sáng như đồng vàng tử kim, còn Tỳ kheo 
ni Tử Kim Quang này chính là quyến thuộc của con, từng đã cùng 
phát tâm một lúc với con. Con xem thấy thế gian sáu trần biến hoại, 
nên chỉ đem tâm không tịch tu hành, thành diệt tận định. Thân tâm 
tự tại hay vượt qua trăm ngàn kiếp, dường nhưkhảy móng tay. Con 
đo quán sát pháp không tịch mà thành bậc A La Hán; đức Thế tôn cho 
con là người tu hạnh đầu đà bậc nhứt. Diệu pháp mở sáng, các lậu 
tiêu trừ. Nay Phật hỏi viên thông, thì như chỗ sở chứng của con, 
quán pháp trần làm nhơn là hơn cả. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Ma Ha Ca Diếp nhân quán pháp trần mà ngộ nhập viên thông. 
Pháp trần là tất cả ấn tượng của tiền trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
lưu lại trong tâm ý mà làm cảnh sở duyên cho ý thức. Tất cả 


cảnh giới thế gian tóm lại không ngoài sáu trần; sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp ấy. Những pháp đó luôn luôn biến chuyển hoặc âm 
thầm kín đáo, hoặc rõ rệt phô bày, chứ không niệm nào yên lặng 
dừng nghỉ. Vừa vị lai đã thành hiện tại, vừa hiện tại đã thành quá 
khứ; như vậy hãy chỉ vào đâu mà cho là có pháp thiệt. Chỉ vào vị 
laiư? Hay chỈ vào quá khứ, hiện tại? Thiệt không thể chỈ vào 
đâuđược. Pháp trần đã không thiệt, pháp trần là chơn không, thì các 
món thọtưởng, hư vọng phiền não, nương pháp trần sanh ra cũng 
liền tiêu diệt, phá trừý thức, chứng diệt tận định. Khi ấy thân tâm tự 
tại, đối với không gian cũng như đối với thời gian: không rời chỗ 
ngồi mà ở khắp mười phương, vượt trăm ngàn kiếp mà dường như 
trong giây phút khẩy móng tay, thoát ngoài vòng chướng ngại của 
những sự lâu, mau, xa, gần, hạn cuộc. 


Sáu vị trên đây do tu sáu trần mà được chứng quả. 


* 


DO NHÃN CĂN CHỨNG A LA HÁN 


Ông A Na Luật Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy đẳnh lễ chân Phật và 
bạch rằng: - Con mới xuất gia thường ưa ngủ nghỉ, nên bị Như Lai 
quở trách là loại súc sanh. Nghe lời Phật quở, con khóc lóc tự 


trách, thức suốt bẩy ngày không ngủ, hư cảhai mắt. Đức Thế tôn dạy 
cho con phép Tam muội nhạo kiến chiếu minh kim cang. Con không 
do con mắt mà vẫn xem thấy mười phương, tánh chơn rỗng suốt, 
như xem cái trái trong bàn tay. Như lai ấn chứng cho con thành bực 
A La Hán. Nay Phật hỏi viên thông, thì như chỗ sở chứng của con, 
xoay cái thấy trở về tánh nguyên, ấy là thứ nhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Ông A Na Luật Đà nhân tu về nhãn căn, xả bỏ sắc trần, xoay cái thấy 
(hư vọng) trở về kiến tỉnh (chơn tánh) mà thành bậc vô học. 


Kiến tánh thường diệu thường minh, nương nơi con mắt mà phát ra 
cái dụng thấy sắc gọi là nhãn căn; kiến tánh vốn đã diệu minh, cho 
nên kiến dụng chẳng lúc nào không minh không diệu. Chúng sanh 
nhiều kiếp mê lầm không tự nhận biết, trở lại chấp rằng cái thấy chỉ 
do con mắt mà có sắc trần; hễ có sắc trần thì gọi rằng có thấy; còn 
không sắc trần thì gọi rằng không thấy: mở mắt là thấy, nhắm mắt là 
không. Đã đem tánh thấy viên dung cùng khắp mà khuôn khổ một 
nơi, nên bị cách ngại, thấy không ngoài sống mũi, thấy không thấu 
đặng hai đời. Dẫu khi nhắm mắt, khi ngủ mê không thấy đã đành, mà 
khi mở mắt cũng chẳng thấyđược sự thật của muôn pháp. Trong một 
đoạn trước, Phật gạn hỏi ông A Nan về cái thấy là tâm hay con mắt? 
Và Ngài đã bảo: Tâm thấy chớ không phải mắt thấy. 


Đây Phật chỉ cái kiến tánh này cho đến cái văn tánh, khứu tánh, v.v... 
cho chúng sanh rõ. Thế nên biết rằng: Có mắt không tâm, không 
thành có thấy; có tâm không mắt cũng thấy khắp mười phương, ấy 
gọi là “nhạo kiến chiếu minh”. Kiến tánh bản minh đó, xưa này 
không hề lay chuyển, ấy gọi là kim cang Tam muội. 


DO TỶ CĂN MÀ CHỨNG A LA HÁN 


Ông Châu Lợi Bàn Đặc Ca, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân 
Phật và bạch rằng: -Con vì thiếu sự 


tụng trì, nên tánh tình ngu độn, khi mới gặp Phật, nghe pháp xuất 
gia, chỉ tụng trì một câu kệ của Như Lai, mà trong trăm ngày không 
thuộc, hễ nhớ trước thì quên sau, nhớ sau thì quên trước; Phật 
thương con ngu muội, dạy pháp an cư, điều hòa hơi thở ra vào; con 


liền quán hơi thở đến vi tế cùng tột, thấy các hạnh sanh, trụ, dị, diệt 

từng mỗi sát na, mà tâm được rỗng rang tự tại không chút ngăn ngại; 
hết các món lậu thành A La Hán, ở dưới tòa của Phật, được ấn chứng 
thành vô học đạo. Nay Phật hỏi viên thông, thì nhưchỗ sở chứng của 
con, xoay hơi thở trở về tánh không, ấy là thứ nhất. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Châu Lợi Bàn Đặc Ca (là hai anh em, Tàu dịch là Đại Lộ Biên và 
Tiểu Lộ Biên. Đây là chi ông em) nhân tu tỷ căn mà chứng nhập viên 
thông. 


Kiếp xưa, ông là một vị Đại pháp sư vì tâm bỏn xẻn Phật pháp, không 
muốn nói cho ai nghe, nên bị 


quả báo ngu mê thiếu tánh nghe nhiều, hiểu rộng. Nhân đó Phật mới 
dạy phương pháp nhiếp tâm là điều hòa hơi thở ra vào, đếm từ một 
đến trăm, từ trăm lui một; sau khi tâm định tĩnh, xét cùng tột đến 
tướng vi tế của hơi thoể, thẳyđều sanh, trụ, dị, diệt từng mỗi sát na. 
Tâm chỉ chú vào hơi thở, ngoài hơi thở không riêng có sự vật gì, cũng 
không có tướng hơi thở nữa, bởi vì hơi thở đã từng sát na chuyển 
biến, hơi thở không có thật tánh; vậy do tánh yên lặng, quán cảnh 
thanh tịnh, mà được rỗng rang sáng suốt. 


* 


DO THIỆT CĂN CHỨNG A LA HÁN 


Ông Kiều Phạm Bác Đề, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật 
mà bạch rằng: - Con bị khẫu nghiệp nặng nề; trong kiếp quá khứ đã 
chê bai vị Sa Môn, nên đời đời mắc bệnh, miệng thường nhơi như 
trâu. Đức Như Lai dạy cho pháp môn Nhứt vị thanh tịnh tâm địa; con 
nhân đó mà tâm được tịch diệt vào tam ma địa, quán sát cái tánh biết 
vị không phải thân, cũng không phải vật; liền trong miệng ấy, vượt 
bỏ các lậu thế gian, bề trong giải thoát thân tâm, bề ngoài không dính 
mắc thế giới, xa lìa ba cõi như chim ra khỏi lồng, tiêu hết các món 
trần cấu, nênđặng con mắt pháp thanh tịnh, thành A La Hán. Đức 
Như Lai ấn chứng cho con thành vô học đạo. Nay Phật hỏi viên 
thông, thì như chỗ sở chứng của con, xoay về quán sát tánh biết vị ấy 
là thứ nhứt. 


LƯỢC GIẢI 
Ông Kiều Phạm Bác Đề (Tàu dịch là Ngưu từ) nhân tu thiệt căn mà 


chứng nhập viên thông. Trong một kiếp quá khứ, ông từng buông lời 
chê bai vị lão Tăng, nên nhiều đời mắc lấy cái tật miệng thường nhơi 


suông như trâu. 


Phật thuyết pháp lúc nào cũng tùy căn cơ, tùy tập quán của chúng 
sanh cả; nên Ngài đã tùy tập quán của ông, mà dạy cho pháp môn 
nhứt vị thanh tịnh tâm địa; nghĩa là quán cái tánh biết vị khắp hiện 
nơi thiệt căn, vốn thường thanh tịnh không phải đốiđãi giả dối, 
không thay đổi theo mặn, đắng, ngọt, cay, nên gọi là nhứt vị. Đã vậy, 
thì cái tánh chẳng phải trần nên chẳng phải vô tri, mà chẳng phải căn 
nên không giả dối; vì vậy, các món dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, 
trong thế gian không thể ô nhiễm buộc ràng; tuy ở trong ba cõi, mà 
vốn xa lìa ba cõi, như chim ra khỏi lồng, thông dung tự tại, thấy biết 
rộng xa. Ấy gọi là Pháp nhãn thanh tịnh thành A La Hán, không còn 
thọ sanh trong vòng luân hồi sanh tử. 


* 


DO THÂN CĂN CHỨNG A LA HÁN 


Ông Tất Lăng Già Bà Ta liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đầu lạy chân Phật 
và bạch rằng: -Lúc con mới xuất gia theo Phật nhập đạo, thường 
nghe đức Như Lai dạy những điều thống khổ trong thế gian; con đi 
khất thực trong thành, để tâm tư niệm pháp mônđó, bất giác giữa 
đường đạp nhằm gai độc, chân bị 


thương, sự đau nhức khắp cùng thân thể. Con liền nghĩ rằng: có tánh 
biết mới biết sự đau nhức đó. 


Tánh biết ấy chính là giác tâm thanh tịnh, tuy biết cái “biết đau” mà 
nó không phải bị đau. Con lại suy nghĩ: Nếu như vậy thì một thân 
lẽnào lại có hai tánh biết? Con nhiếp niệm chưa bao lâu, thân tâm 
bỗng nhiên không tịnh; trong hai mươi mốt ngày thì các lậu tập tiêu 
hết, thành quả A La Hán, được Phật ấn ký, chứng bậc vô học. Nay 
Phật hỏi viên thông, thì như chỗ sở chứng của con, là xả bỏ thân 
chấp, thuần một giác tánh, ấy là thứnhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Tất Lăng già Bà Ta (Tàu dịch là Dư Tập) nhân tu thân căn mà 
ngộ nhập viên thông. Giác tâm thanh tịnh vốn thường bất biến, hàm 
dung không có năng sở, không có trong ngoài, không bị khổ vui làm 
lay động; chúng sinh nhơn mê, khởi ra vọng tưởng phân biệt, chấp có 
ngoại cảnh, có nội thân, cuộc tánh biết nơi thân căn làm nơi y chỉ, 
mà lãnh nạp các cảnh thuận nghịch giữa thế gian. Vì vậy nên không 
tránh khỏi các món khổ. Ông Tất Lăng Già Bà Ta nghe theo lời Phật, 
quán khổ đế giữa thế 


gian trong khi đi khất thực, bất giác chân đạp nhằm sai độc, đau 
buốt toàn thân, mà càng chứng rõ khổ đế một cách thống thiết. Nhân 
đau nhức mà phát suy nghĩ: tự mình biết mình đang đau; vậy đã có 
cái đau lại có cái biết đau; đau là cái biết hư vọng nơi thân căn, tùy 
nhân duyên ngoại cảnh mà phát hiện có năng có sở; chữ “biết đau” 
chính là chỉ giác tâm thanh tịnh, ra ngoài có không, dù đau hay không 
đau cũng không thể làm tăng giảm. Ngặt vì trong lúc tâm ngã pháp 
chưa tiêu, nên tướng năng sởvẫn còn hiện tiền, cần phải nhiếp niệm 
vậy, sau mới cả thân tâm, đoạn trừ năng sở, không thấy có cái tướng 
đau, không thấy cái tướng bị đau, chỉ thuần một giác tâm thanh tịnh. 
Lúc ấy, chứng những giác tức là giác mà mê cũng tức là giác; tánh 
giác hoàn toàn viên mãn không còn bị điều chi ô nhiễm. 


DO Ý GẦN MÀ CHỨNG A LA HÁN 


Ông Tu Bồ Đềliền từ chỗ ngồi đứng dậy, đầu lạy chân Phật và bạch 
rằng: - Nhiều kiếp lại đây, tâm con rỗng rang không ngại, nhớ lại 
kiếp thọ sanh nhiều như số cát sông Hằng, lúc còn ở trong thai liền 
biết muôn pháp không tịch, như thế cho đến thấy cả mười phương 
toàn không, và giáo khóa khiến cho chúng sanh chứng đặng không 
tánh. Nhờ đức Như Lai phát minh tánh chơn không của bản giác 
tánh“không” viên mãn sáng suốt, chứng A La Hán, liền vào biển giác 
không tịch sáng suốt tôn quý của Như Lai, đồng tánh tri kiến với 
Phật, nên được ấn chứng thành bực vô học. Con do tánh không mà 
giải thoát, không ai sánh bằng. Nay Phật hỏi viên thông thì như chỗ 
sở chứng của con, là đem các tướng quy vào phi tướng, mà năng phi 
sở phi cũng diệt, xoay tánh biết nơi ý căn về không vô,ấy là thứ nhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Tu Bồ Đề(Tàu dịch là Không Sanh) nhân tiêu trừ ý căn mà chứng 
nhập Viên thông. Ý căn là tánh hay hiểu biết tất cả pháp trần, hễ có 
pháp trần thì có ý căn, mà ý căn tiêu trừ thì pháp trần không tịch. 
Pháp pháp đều không tịch cả, dù sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành 
uẩn tất cả đều không; ở 


trong thân tâm chánh báo không, ở ngoài thế giới y báo cũng không, 
nên tâm đặng tự tại không bị 


năm uẩn ngăn che, không bị cái hôn mê cách ấm, khi ở trong thai 
cũng như ra khỏi thai, chỉ là tùy tưởng thọ sanh mà vẫn không bị sắc 
thân chướng cách. Tuy vậy, mặc dù ngộ được không lý, nhưng chưa 
ngộ tánh chân như của Như Lai tạng là tức nơi không mà tùy duyên 
hiện hữu, tức nơi diệt hữu mà vốn không, cái khôngấy mới thiệt là 
cái tánh chân không của đệ nhất nghĩa, của nhất chân pháp giới; vậy 


nên nhất thời đốn ngộ tánh cah6n không, ấy tức đồng một tánh thấy 
biết cùng khắp như chư 


Phật, không có sai khác. 


Năm vị trên đây do tu năm căn mà chứng đạo quả. 


* 


DO NHÃN THỨC MÀ CHỨNG A LA HÁN 


Ông Xá Lợi Phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật và 
bạch rằng: -Con nhiều kiếp lại đây, tâm thấy rất tanh tịnh, như vậy 
trong nhiều đời thọ sanh như sốcát sông Hằng, mà đối với các pháp 
biến hóa của thế gian, xuất thế gian, hệ một phen thấy liền thông 
suốt không bị ngăn ngại. Một hôm, nhân ở giữa đường con gặp đặng 
hai anh em ông Ca Diếp Ba cùng đi với nhau, tuyên nói kệ nhân 
duyên mà ngộ biết tự tâm vốn không ngằn mé. Con theo Phật đi xuất 
gia, tánh thấy biết viên mãn sáng suốt, được sức vô ýy thành A La 
Hán làm trưởng tử của Phật, từ miệng Phật mà có, do pháp Phật mà 
hóa sanh. Nay Phật hồi viên thông, thì như chỗ sở chứng của con là 
do tâm thấy pháp sáng, sáng cùng tột các pháp sở tri, sở kiến, ấy là 
thứ nhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Xá Lợi Phất (Tàu dịchlà Thu Tử)do tu nhãn thức mà chứng nhập 
Viên thông. Do nhãn thức thanh tịnh nên tất cả pháp tướng của thế 
gian đều thấy thông suốt cả; nhận thấy thông suốt các pháp biến hóa 
ấy nên đến khi nghe thấy bài kệ nhân duyên, liền ngộ đặng thật 
tướng trung đạo, ngộ Tạng tâm cùng khắp pháp giới, không phải lớn 
nhỏ, không có ngằn mé trong ngoài. Bài kệ nhân duyên theo Đại thừa 
nghĩa là: 


“Các pháp nhân duyên sanh 

Tôi nói nó là không 

Gọi nó là giả danh 

Cũng gọi nghĩa trung đạo” 

(Nhân duyên sởsanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệc danh thị giả 
danh, diệc danh trungđạo nghĩa). Các pháp do nhân duyên hòa hiệp 


sanh, không có thật tánh tức là không; tuy không nhưng đã tùy vọng 
nghiệp cơ cảm của chúng sanh, chẳng phải không có giả tướng phát 


hiện; ngoài giả không thể có không, ngoài không không thể có giả, 
không và giả không hai, ấy tức là thật tướng trung đạo của các pháp. 
Đã ngộ lý trung đạo tức là ngộ được Tạng tâm tùy duyên bất biến, 
bất biến tùy duyên, không phải giả, không phải không, nhưng không 
chỗ nào không có, không pháp nào không do Tạng tâm, tùy duyên 
biến hiện, mà thấy biết cùng tận tất cả pháp không chúg ngăn che sợ 
hãi. 


* 


DO NHĨ THỨC MÀ CHỨNG BỒ TÁT 


Ông Phổ Hiền Bồtát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đẳnh lễ chân Phật và 
bạch rằng: -Con đã từng làm vị 


Pháp vương tử với hằng sa đức Như Lai. Mười phương cácđức Như 
Lai mỗi khi dạy hàng đệ tử có căn cơ Bồ tát, tu hạnh Phổ Hiền, thầy 
đều lấy tên con mà đặt tên. Bạch Thế tôn! Con dùng tâm mà nghe và 
phân biệt mọi niệm lự, tri kiến của chúng sanh; nếu ở phương nào 
khác, ngoài hằng sa cõi nước, có một chúng sanh phát tâm tu niệm 
hạnh Phổ Hiền, thì trong khiấy, con liền cỡi voi trắng sáu ngà, phân 
hóa trăm ngàn thân đến khắp các nơi ấy; dầu choc húng sanh đó 
nghiệp chướng sâu dày không thể 


thấy con, thì con nhân trong khi tối tăm lấy tay rờ đầu, gia hộ an ủi 
khiến đặng thành công đức. Nay Phật hỏi viên thông, như bổn nhân 
chứng ngộ của con, là phát minh tánh nghe, phân biệt tự tại, ấy là 
thứ nhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Phổ Hiền Bồtát (hạnh độ sanh cùng pháp giới là Phổ, gần địa vị 
cực thánh là Hiền) nhân tu nhĩ 


thức mà chứng nhập viên thông. Phổ Hiền có ba vị khác nhau: 1.V]Ị 
Tiền PhổHiền tức là hai vị Tư lương và Gia hạnh. 


2.Đương vị PhổHiền tức Sơ địa cho đến Đẳng giác, Diệu giác. 


3.Vị hậu PhổHiền, tức là khi chứng Phật quả rồi, nhưng khkông 
quyến luyến cái vui nơi cảnh Niết bàn, chỈ vì nguyện đại bi luôn luôn 
trở lại độ sanh tế vật, như Ngài Văn Thù, Quán Âm, Phổ Hiền v.v... 
Vậy biết Ngài Phổ Hiền là vị Đại Bồ tát đã thành Phật mà trở lại độ 
sanh. Chính trong nhân địa, Ngài đã phát 10 lời đại nguyện: Từ “lễ 
kỉnh chư Phật” cho đến “Phổ giai hồi hướng”. Ngài đã phát minh 
tánh nghe chơn thật của bản tâm thanh tịnh, không còn tùy tùng theo 


cái nghe hư vọng của nhĩ căn và nhĩ 


thức, nên không bị điều chi cách ngại; nên hễcó mỗi một chúng sanh 
nào cách xa hằng sa thế giới mà phát tâm tu hành PhổHiền, thì Ngài 
liền quán biết rõ ràng, phân vô số thân, cỡi voi trắng sáu ngà (biểu 6 
độ của Bồ tát) đến tận nơi mà tìm cách an ủi, khuyên lơn, tán thán, 
gia hộ khiến chúng sanh ấy mau thành tựu như Ngài. Các vị muốn tu 
Bồ tát thừa sau khi thấy rõ chơn tâm, phát minh căn bản trí, đều phải 
khởi sai biệt trí, tùy nghi phương tiện mà giáo hóa độ sanh mới thành 
tựu viên mãn Phật quả; nếu thiếu hạnh Phổ Hiền tế độ quần sanh thì 
hạnh giác tha bị thiếu, nên Phật dạy các Bồ tát tu hạnh lợi tha đều 
nên tu theo hạnh đức Phổ Hiền và cũng lấy tên ấy mà làm tên của 
mình. 


* 


DO TỶ THỨC MÀ CHỨNG A LA HÁN 


Ông Tôn Đà La Nan Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật 
và bạch rằng: - Con lúc đầu xuất iga theo Phật nhập đạo, tuy đối với 
giới luật (giới) giữ gìn đầy đủ, màđối với pháp Tam ma địa (định) thì 
tâm thường loạn động, nên chưa thành vô lậu. Đức Thế Tôn dạy con 
cùng ông Câu Thi La quán tướng trắng trên chót sống mũi. Lúc đầu 
quán kỹ, trải qua 21 ngày thấy hơi trong mũi ra vào nhưkhói, thân 
tâm thế giới trong ngoài rỗng suốt, khắp đều trong sạch như ngọc 
Lưu ly. Rồi dần dần tướng khói tiêu tan mà hơi thở lại biến thành 
sắc trắng, tâm đặng khai ngộ; các lậu tiêu trừ, hơi thở ra vào hóa 
thành ánh quang minh, soi cùng mười phương thế giới, chứng quả A 
La Hán. Đức Thế Tôn thọ ký cho con, tương lai chứng đặng Bồ đề. 
Nay Phật hỏi viên thông, con do tiêu trừhơi thở; hơi thở tiêu nên tâm 
phát sáng, sáng càng viên mãn, các lậu dứt trừ,ấy là thứ nhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Tôn Đà La Nan Đà nhân tu về tỷ thức mà ngộ nhập Viên thông; 
trên đường tu hành chơn chánhđến kết quả vô thượng Bồ đề là phải 
đủ ba điều kiện cần yếu: giới luật, thiềnđịnh và trí tuệ. Giới để ngăn 
ngừa tội lỗi, Định để đón dẹp vọng tưởng tán loạn, Huệ để phá vô 
minh thấu rõ thật lý. Bởi vậy mặc dầu giữ gìn giới luật hoàn toàn mà 
tâm thiếu thiền quán, bị tán loạn, thì bao nhiêu hoặc lậu vô minh vẫn 
còn tương tục ngăn che thánh quả vô lậu. Thiền quán cốt tại buộc 
tâm vào một chỗ hay một pháp môn để quán sát. Như Phật dạy ông 
Tôn Đà La Nan Đà Câu Thi La chuyên tâm quán tướng trắng đầu chót 
sống mũi; hễquán tâm lần sâu xa, thì cảnh sở quán lần thanh tịnh, 
nên thấy hơi thở có khi như hơi khói, có khi thành trắng đến khi hóa 


ra ánh sáng, đều do quán tâm sâu cạn mà ra cả. 


Cảnh sở quán đã sáng suốt, tâm năng quán cũng viên minh, thì thân 
tâm thế giới mười phương, thảy đều trong suốt như chất lưu ly, 
không nhơ bợn, không ngăn cách, ấy là đứt nhân sanh tử, được Phật 
thọ ký chứng quả Bồ đề. 


* 


DO THIỆT THỨC MÀ CHỨNG A LA HÁN 


Ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
chân Phật và bạch rằng: -Con từ 


nhiều kiếp lại đây, biện tài vô ngại, tuyên nói các pháp khổ, không 
đạt cùng thật tướng; như vậy cho đến tất cả pháp môn bí mật của 
hằng sa Như Lai, con đều đem giải bày rất rõ ràng, vi diệu ra giữa 
đại chúng không chút sợsệt. Đức Thế Tôn biết con có tài hùng biện, 
nên dùng âm thanh tuyên nói pháp luân dạy con đem ra truyền bá. 
Con ở trước Phật dùng tiếng thuyết pháp như sư tử rống, để giúp 
Phật chuyển pháp luân, đặng thành A La Hán. Đức Thế Tôn ấn chứng 
con là người thuyết pháp không ai bằng. Nay Phật hỏi viên thông, 
con do pháp âm, hàng phục lũ ma oán, tiêu diệt các lậu, ấy là 
thứnhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, nhân tu thiệt thức mà ngộ nhập viên 
thông. Thiệt thức có công năng biết vị và thuyết pháp. Phật vì muốn 
cứu chúng sanh khỏi vòngđiên đảo, chấp mọi sự vật là thường, là 
lạc, là ngã, là tịnh, nên truyền dạy Pháp vô thường, khổ, vô ngã, bất 
tịnh. Nhân đó mà hàng Nhị thừa giải thoát phần đoạn sanh tử, chứng 
Vô dư y Niết bàn và đem giáo hóa dẫn đạo chúng sanh. Thật ra trong 
khi Phật dạy lý vô thường, khổ, bốn điều ấy nhận thấu thật tướng, 
bình đẳng thường, lạc, ngã, tịnh, của tất cả các pháp. Vì thật tướng 
ấy mới là pháp môn bí mật của hằng sa đức Như Lai, là chỗ 


muốn chỉỈcho âm thanh luân của Phật tuyên nói khổ không, để điều 
nhiếp chúng sanh, hàng phục ma ngoại 


DO THÂN THỨC MÀ CHỨNG A LA HÁN 


Ông Ưu Ba Ly liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật mà bạch 
rằng: - Con thân hành theo Phật, thấy Ngài vượt thành xuất gia, 
chính con quán thấy đức Như Lai, 6 năm tu khổ hạnh, hàng phục loài 
ma, uốn dẹp ngoại đạo, giải thoát các tham dục thế gian; lại được 


thừa lãnh giáo giới của Phật chế; như thế cho đến 3000 oai nghỉ, 
80000 hạnh vi tế, nào tánh nghiệp, nào giá nghiệp, con đều gìn giữ 


thanh tịnh, thân tâm vắng lặng, thành bậc A La Hán. Con là giềng 
mối trong chúng đệ tử của Như Lai. 


Phật ấn chứng tâm con, giữ giới tu thân, chúng suy tôn là bậc thượng 
thủ. Nay Phật hỏi viên thông thì con trước do chấp giữ thân, thân 
đặng tự tại; sau lại do chấp giữ tâm, tâm đặng thông suốt. Vậy sau 
tất cả thân tâm thảy đều thông lợi, ấy là thứ nhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Ưu Ba Ly nhân tu thân thức mà ngộ nhập Viên thông. Ông là một 
người hầu cận của Phật trong khi Ngài còn làm Thái tử, nên thấy rõ 
hành động của Phật khi xuất gia, khi tu khổ hạnh cho đến khi thuyết 
phục tà ma, thành đạo quả và thiết chếgiới luật, lại là vị đệ tử trì 
luật thứ nhứt, lãnh thọ giới luật, thanh tịnh tu trì. Nào những điều 
thể tánh vốn ác như sát, đạo, đâm, vọng, gọi là tánh nghiệp; những 
điều thể tánh tuy không ác nhưng vì hay mở đường tội lỗi như rượu 
v.v... mà Phật chế ngăn gọi là giá nghiệp, cho đến 3000 oai nghỉ (250 
giới đều có 4 cử động là đi, đứng, ngồi, nằm, 250x4 = 


1000; 1000 đối với 3 tụ giới thành ra 3000). 84000 tế hạnh (3000 oai 
nghỉ đem phối với bảy chỉ: sát, đạo, dâm, lưỡng thiệt, vọng ngôn, ác 
khẩu, Ở ngữ, thành 21000; lại phối với 4 phần phiền não là đa tham, 
đa sân, đa sỉ, tham sỉ đồng phần, thành ra 84000) thảyđều giữ gìn, 
không giới nào khuyết phạm, thân thường ở trong giới, toàn thân tức 
là giới, khi giới đã thanh tịnh, thì thân ấy là thân tịch diệt, mà tâm ấy 
là tâm chơn thường diệu giác, mặc dù ở trong thế gian uế ác mà 
không bao giờ ô nhiễm như diệu liên hoa vậy. 


* 


DO Ý THỨC MÀ CHỨNG A LA HÁN 


Ông Đại Mục Kiền Liên liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật 
và bạch rằng: -Lúc trước con đi khất thực, giữa đường gặp ba anh em 
ông Ca Diếp Ba, là Ông Ưu Lầu Tần Loa, ông Già Da và ông Na đề 
tuyên nói nghĩa nhân duyên sâu xa của NhưLai; con liền phát tâm, 
thấu suốt rộng lớn, đức Như Lai cho con mặc y ca sa, râu tóc con tự 
rụng hết. Con dạo đi cùng mười phương, không bị ngăn ngại, phát 
minh thần thông, được chúng suy tôn con là hơn hết và thành A La 
Hán. Đâu chỉ một mình Thế Tôn, mà mười phương Như Lai củng đều 
khen thần lực con, tròn sáng thanh tịnh, tự tại không e sợ. Nay Phật 
hỏi viên thông, con xoay ý thức về tánh viên trạm, tam quang mở 


bày, ví như lắng dòng nước đục, lâu ngày thành trong suốt, ấy là thứ 
nhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Đại Mục Kiền Liên nhân tu ý thức mà ngộ nhập viên thông. Sau 
khi nghe ba anh em ông Ca Diếp Ba nói lý nhân duyên của Phật, liền 
ngộ đặng nhân duyên thâm nghĩa, không phải như nghĩa thông 
thường, nói các pháp có ra là do nghiều cái họp lại; hơn nữa các 
pháp nhơn duyên sanh tức không thiệt có, tức là như huyện, tức là 
trung đạo thật tướng; chính nơi các pháp đối đãi sanh diệt. Vậy nên 
dầu gần dầu xa, dầu lớn dầu nhỏ, không còn chút già ngăn ngại, 
xứng ý thật tướng, phát hiện thần thông để độ chúng sanh và phụng 
thờ chư Phật. Vì được nhưvậy nên ông Mục Kiền Liên mới được gọi 
là thần thông bực nhứt. 


Sáu vị trên đây là do tu sáu thức mà được viên thông. 
DO LỬA MÀ CHỨNG A LA HÁN 


Ông Ô Sô Sắc Maở trước Như Lai chắp tay cúi đầu đảnh lễ chân Phật 
và bạch rằng: - Con thường nhớ 


lại nhiều kiếp xa xôi về trước, tánh nhiều tham dục. Có đức Phật ra 
đời hiệu là Không Vương. Ngài dạy: người nhiều dâm tánh là 
thànhđống lửa hãi hùng, lại dạy con quán khắp 100 hài 4 vóc, các khí 
lạnh, nóng và tỉnh thần bề trong mà được ngưng tịnh, hóa tâm đa 
dâm thành ra lửa trí huệ. Từ đó chư 


Phật đều gọi con là Hỏa dầu. Con do sức hỏa quang tam muội mà 
thành A La Hán, tâm phát nguyện lớn: “Hễ chư Phật thành đạo thì 
con làm người lực sĩ hầu cận, uốn đẹp lũ ma oán”. Nay Phật hỏi viên 
thông, con do quán sát cái xúc nóng nơi thân tâm, rỗng suốt không 
ngại, các lậu tiêu trừ,phát sanh lửa trí huệ lớn báu, lên bậc vô 
thượng giác, ấy là thứ nhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Ô Sô Sắc Ma nhân tu về Hỏa đại mà ngộ nhập viên thông. Chỉ vì 
còn vọng tưởng nên còn tánh tham dâm; do tánh tham dâm mới kết 
thành lửa nghiệp hẩy hừng đốt cháy thân tâm, lu mờ ánh sáng trí 
huệ. Nhưng vọng tưởng chỉ là tâm, tham dâm chỉ là tâm, mà trí huệ 
cũng chỉ là tâm; nếu tâm vọng tưởng tham dâm ngừng tiêu, thì lửa trí 
huệ phát hiện. Ông Ô Sô Sắc Ma vốn người nhiều dâm dục; sau khi 
nghe đức Phật Không Vương dạy cho biết người đa dâm biến thành 


đống lửa dữ, mới chuyên tâm quán sát toàn thân tứ đại vốn không 
chủ tể; 100 hài và 4 vóc, khi lạnh khi nóng v.v.. đều thuộc về tứ đại; 
tâm đa dâm vốn không tự tánh, tất cả đều do vọng tưởng mà ra; bởi 
tạng tâm tùy duyên biến hiện, ngộ được tất cả vô tánh, tức thành 
định lực hỏa quang tam muội đốt cháy hết thảy thế gian và oán ma 
sanh tỬ. 


* 


DO ĐẤT MÀ ĐƯỢC CHỨNG BỒ TÁT 


Ông Trì Địa BồTát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đẳnh lễ chân Phật và 
bạch rằng: - Con nhớkiếp xưa thuở 


đức Phổ Quang Như Lai hiện thân ra đời. Con làm thầy Tỳkheo 
thường đi đến các nẻo đường, bến đò, ruộng đất hiểm trở, hoặc làm 
cầu cống, hoặc gánh cát, đất, siêng năng khổ nhọc như vậy, trải qua 
vô lượng đức Phật ra đời. Hoặc có chúng sanh ở chỗ chợ búa, cần 
người chuyển vật, con vì họ trước hơn ai cả, chuyển đi đến nơi tận 
chỗ để đổ vật xuống, liền đi ngay, chứ không nhận lấy tiền thuê. 
Trong khoảng đức Phật Tỳ Xá Phù ra đời, ởthế gian, phần nhiều bị 
đói thiếu, conlàm người chuyên chở không kể gần xa, chỉlấy lấy thuê 
một tiền; nếu có xe trâu mắc phải bùn lầy thì con đem sức lực vì 
chúng đẩy xe, cứu vớt sự khổ não. Vị quốc vương thuở ấy, mời Phật 
thết trai cúng dường; bấy giờ con sửa sang đất đai bằng phẳng chờ 
Phật đi qua. Đức Tỳ Xá Như Lai khi đi ngang qua, xoa đầu con và 
bảo: “Hãy bình tâm địa thì thế giới đại địa cả đều bình”. Tâm con 
liền đặng mở mang, thấy rõ vi trần tạo thành ra thế giới, bình đẳng 
không khác; tự tánh của vi trần không chạm lẫn nhau, cho đến đao 
binh cũng chẳng hề đụng chạm; trong các pháp tựtánh, ngộ được vô 
sanh nhẫn, thành bực A La Hán. Xoay tâm tiểu thừa này vào trong vị 
Bồ tát, nghe các Như Lai nói chỗ tri kiến Phật như Diệu Liên Hoa; 
con đặng chứng tỏ lần đầu tiên mà làm vị thượng chủ. Nay Phật hỏi 
viên thông, con do chỗ đế quán hai thứ vi trần của căn thân và thế 
giới bình đẳng như nhau, vốn từ Như Lai tạng hư vọng phát sinh 
trần cấu, trần cấu tiêu rồi thí trí viên mãn, thành Bồ tát, ấy là thứ 
nhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Ngài Trì Địa Bồtát nhân nơi địa đại mà chứng ngộ viên thông. Phàm 
những vị phát tâm hướng cầu Bồ 


đề mà tu Bồ tát hạnh, thường xem việc lợi tha làm trọng, lợi kỷlàm 
khinh, lắm khi vì xả kỷ để mà lợi nhân cũng không tiếc. Nhưng 


phương tiện thực hành Bồ tát hạnh sai khác nhau, có vị dùng lời nói 
dịu dàng thuyết pháp để lợi ích chúng sanh, có vị đem tiền tài của cải 
bố thí để lợi ích chúng sanh v..v... 


còn như ngài Trì Địa thì thường đem thân lực mạnh khỏa mà giúp 
ích nhiếp hóa chúng sanh; từ kiếp đức Phật Phổ Quang xuất thế, mãi 
về sau vô lượng kiếp Ngài thường đi qua các nẻo đường, bến đò, và 
bất cứ nơi nào hiểm trở lầy lội, phương ngại người đi, ngài đều ra 
công tự gánh đất cát sửa sang bằng phẳng, xây dựng cầu cống hoặc 
gánh gồng mang chở vật nặng giúp người về tận nơi chỗ mà không 
lấy tiền thuê, cho đến đẩy dùm xe trâu bùn lầy tự đi không nổi v.v... 
Sau nhân gặp đức Tỳ Xá Như Lai dạy một câu rằng: “Nên bình tâm 
địa thì đại địa thế giới tất cả đều bình”. Tâm liền khai ngộ, Ngài 
chứng quả vô sanh. Câu ấy nghĩa là tất cả đại địa vi trần tỪ trong 
thânđến ngoài thế giới đều giả dối, không có tự tánh, chỉ do nhất tâm 
biến hiện. Chúng sanh vì mê không ngộ cảnh sở hiện ấy toàn là duy 
tâm, vốn không trong ngoài, năng sở cao thấp, nên mới thấy tướng 
bất bình; nếu gạt bỏhết các vọng tưởng đảo điên, mà bình được tâm 
địa nơi mình thì đại địa ở ngoài thế giới tự nhiên bằng phẳng, xem 
thấy các vi trần hiệp thành nơi thân, vi trần hiệp thành ngoại giới 
vốn đồng một tâm, tâm đồng một tánh, bình đẳng như như,không 
ngăn ngại nhau thì dù đao cắt vào thân thể như rạch vào hư không; 
vi trần không diệt cũng như băng tiêu tức thành nước, chỉ băng diệt 
chứ không bjmất. Pháp tánh vốn tự 


viên dung, chẳng có gì thêm, bớt, sanh, diệt. Nếu ngộ pháp tánh ấy 
tức là nhập chỗ tri kiến của Phật. 


* 


DO NƯỚC MÀ ĐƯỢC CHỨNG BỒ TÁT 


Ông Nguyệt Quang Đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới 
chân Phật và bạch rằng: - Con nhớ 


hằng hà sa số kiếp về trước, có đức Phật ra đời hiệu là Thủy Thiên, 
đạy các vị Bồ tát tu phép quán nước, chứng nhập chánh định. Quán 
nước ở trong thân, tánh nó không cướp đoạt nhau. Đầu tiên quán 
từnước miếng, rồi đến mồ hôi, tinh huyết, đại tiện, tiểu tiện xoay 
vần trong thân mà vẫn đồng một tánh nước. Quán thấy nước ở trong 
thân cùng nước biển hương thủy nơi cõi phù tràng vương ngoài thế 


giới bình đẳng không sai khác. Lúc con mới thành pháp quán nước, 
thì chỉ trong thấy nước mà chưađược không thân (nghĩa còn chấp có 
thân này). Đang lúc còn làm Tỳ kheo yên lặng tu thiền ở 


trong nhà, thì có người đệ tử từ nơi cửa sổ ngó vào, chỉthấy nước 
trong khắp đầy cả nhà, không thấy øì khác, nó trẻ dại không biết, 
liền lấy một viên ngói quăng vào trong nước quấy nước lên tiếng, 
ngó quanh quẩn rồi bỏ đi; sau khi con xuất định, liền cảm nghe đau 
bụng, giống như ông Xá Lợi Phất gặp phải nạn quỷ vi hại. Con tự suy 
nghĩ: Nay ta đã được quả A La Hán, khỏi bịnh duyên lâu ngày, vì sao 
nay bỗng phát sinh đau bụng, chừng bịthối thất chăng! Bấy giờ đứa 
nhỏ thẳng đến trước con, nói lại việc nhưtrên; con liền bảo: “Hễ 
ngươi trông thấy nước lại, thì nên liền mở cửa vào lượm viên ngói 
quăng đi”. Đứa nhỏ vâng lời, lúc sau con nhập định, nó trở lại thấy 
nước và viên ngói rõ ràng, liền mở 


cửa lượm ra. Đến khi con xuất định, thần thể lại y như cũ. Gặp vô 
lượng Phật, như vậy đến đời đức Sơn Hải Tự Tại Thông Vương Như 
Lai, con được vong thân, thân cùng nước biển hương thủy khắp 
mười phương hiệp một tánh chơn không, không hai không khác. 
Ngày nay đối trước Như Lai được danh hiệu Đồng Chơn, dự hội 
Bồtát. Nay Phật hỏi viên thông con do thủy tánh, một vị lưu thông, 
chứngđược phép vô sanh nhẫn, viên mãn đạo Bồ đề, ấy là thứ nhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Nguyệt Quang đồng tử nhân quán thủy đại mà ngộ nhập viên 
thông. Thủy đại là chỉtất cả nước trong biển cả, nước lưu hành trong 
thân v.v.. thuy thấy in tuồng có trong có ngoài, mà vốn dung thông. 
Quán thủy đại dung thông cùng khắp thếgiới, không chỗ nào không 
phải nước, toàn một tướng nước mà thôi, thì tâm phân biệt tiêu diệt, 
chân trí vô phân biệt hiện ra. Nhưng đây ông Nguyệt Quang lúc đầu 
vì chưa chứng được chơn tự tánh; tánh thủy tức là chơn không, tánh 
thân tức là chơn không, tất cả đều chơn, tất cả đều không; nên ông 
thấy còn có thân, còn đem thân nhập định, dụng tâm quán nước, chứ 
chưa phải tâm tức là định, định tức là tâm, tâm tức là nước, nước 
tức là tâm. Vậy nên khi nhập định quán nước, có tướng nước hiện 
tiền, đứa đồng tử thấy nước quăng ngói vào trong, đến khi xuất định 
tướng nước không còn, lại nghe tâm đau; về sau gặp đời đức Sơn Hải 
Tự Tại Thông Vương xuất thế mới được vong thân; thân đã vong, 
pháp cũng diệt, thì cùng mười phương đồng một tánh thủy chơn 
không, không hai không khác, chẳng nhập định xuất định, mà tự 
nhiên chứng được vô sanh pháp nhẫn. 


DO GIÓ MÀ CHỨNG THÁNH QUẢ 


Ông Lưu Ly Quang Pháp vương tử, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 


lễ chân Phật và bạch rằng: - Con còn nhớ trải qua hằng hà sa số kiếp 
trước, có đức Phật ra đời hiệu Vô Lượng thanh, khai thị tánh Bổn 
giác diệu minh cho các hàng Bồ tát, quán thế giới này và các thân 
chúng sanh, đều bởi sức gió nhân duyên hư vọng chuyển biến ra. Lúc 
bấy giờ con quán cõi nước đứng yên, quán thời gian qua lại, quán 
thân phần đi đứng, quán tâm niệm động lay, tất cả các thứ động 
không hai, như nhau không sai khác. 


Con hiểu biết rằng tánh c ủa các món động ấy, đến thì không có chỗ 
ban đầu, đi không nơi cùng tột; chúng sanh điên đảo số như vi trần 
trong mười phương, đều đồng một tánh hưvọng cả. Như vậy cho đến 
những loại chúng sanh ở trong một Tam thiên đại thiên thế giới, 
chẳng khác nào trong một cái đồ 


chứa hàng trăm mòng muỗi vo vo loạn lạc, ở trong phân tấc nổi sanh 
cuồng náo, gặp Phật chưa bao lâu mà chứng vô sanh nhẫn; bây giờ 
tâm địa mở mang, trông thấy phương đông cõi Phật bấtđộng, làm con 
đấng Pháp vương (Phật), kính thờ mười phương Phật, thân tâm phát 
sáng, rỗng suốt không ngăn ngại. Nay Phật hỏi viên thông, con do 
quán sát phong lực giả dối không chỗ nương, ngộ tâm Bồ 


đề chứng nhập tam ma địa, hiệp với mười phương Phật, toàn một 
điệu giác tâm, ấy là thứ nhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Ông Lưu Ly Quang pháp vương tử do phong đại mà ngộ nhập viên 
thông. Tánh bổn giác diệu minh thường không diêu động, nhân xem 
thấy sự chuyển lay gọi là phong đại hay phong lực. Ông Lưu ly 
Quang thường quán tất cả thân tâm thế giới đều nhơn phong lực 
chuyển biến, nào sự thành lập phương cõi, sự qua lại của thời gian; 
sự động chỉ nơi thân, sự động niệm nơi tâm, thảy đều không tự 


tánh, đều do sức gió hư vọng phát sanh, không thật có đến có đi, hay 
có sanh diệt; chúng sanh không nhận biết, chỉ do một tánh hư vọng 
như thế, nên cuộc chấp nơi thân phần bé nhỏ, thân lại ràng buộc vào 
thế giới; rồi tự chịu lấy sự sanh tử luân hồi rất là đảo điên oan uổng; 
không khác nào trăm ngàn con mòng muỗi vô tri ởtrong đồ hẹp bé 
gang tấc, tự kêu la inh ổi, điêu động lăng xăng, mà thật ra gió hư 
vọng không chỗ nương, chỉ nương Bồ đề bổn giác. Như sóng nổi từ 
nước, hễ gió hư vọng tiêu, tức Bồ đề hiển lộ thông suốt không ngại. 
Mười phương chư Phật đều lấy cái đó làm tâm; hết thảy chúng sanh 
cũng lấy đó làm tâm, chỉmột điệu tâm vô nhị ấy; nhưng mà chứng 
nhập được là phải diệt hết mê lầm. 


DO HƯ KHÔNG MÀ CHỨNG BỒ TÁT 


Ông Hư Không Tạng Bồ tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân 
Phật và bạch rằng: -Con với đức Như Lai cùng ở thời đức Phật Định 
Quang (Phật Nhiên Đăng) chứngđược vô biên thân, lúc ấy tay cẩm 4 
viên bảo châu lớn, chiếu sáng mười phương cõi Phật số như vi trần, 
đều hóa thành hư không. Lại nơi tự tâm hiện ra cái gương tròn lớn, 
từ gương phóng ra mười ánh sáng vi diệu quý báu; trong ánh sáng 
lưu xuất mười phương các cõi nước khắp hư không, rồi trở lại vào 
trong gương và lần vào thân con. 


Thân đồng như hư không, chẳng còn sợ ngăn ngại, nên có thể khéo 
léo hiện thân vào các quốc độ số 


như vi trần, rộng làm Phật sự, được công đức tùy thuận rộng lớn. 


Đạt thần lực nhưthế ấy là con chín chắn quán sát tứ đại không chỗ 
nướng, sanh diệt theo vọng tưởng; hư không không hai và cõi Phật 
vốn đồng, phát minh tới chỗ đồng, chứngđặng vô sanh nhẫn. Nay 
Phật hỏi viên thông, con do quán sát hư không không ngẳn, ngộ nhập 
Tam ma địa, diệu lực viên mãn sáng suốt, ấy là thứnhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Ngài Hư Không Tạng Bồ tát nhân tu không đại mà chứng nhập viên 
thông. 


Quán sát 4 mónđại là giả dối, như huyễn đều do vọng tưởng của 
chúng sanh phát hiện; mà vọng tưởng không có thiệt tánh, y nơi nhứt 
tâm; khi đã ngộ lý duy tâm triệt để thì cả 4 đại sắc không, bổn lai 
bịnh đẳng như hư không. Như bài kệ nói: 


Hư không chẳng phải cao, th ấp cũng không thể có; các pháp cũng 
như vậy, tánh vốn không cao thấp. 


Bồ tát Hư Không Tạng, đặng kho tàng hư không. Đầy đủ cho hữu 
tình, thức ấy không cùng tận. 

Đem thức tâm hưkhông vô tận ấy mà ấn nhập tất cả pháp, thì pháp 
nào cũng vô tận, toàn tâm là sắc, vậy nên tất cả pháp đều duy tâm sở 
hiện duy tâm không có trong ngoài. 


Trong bài này, ngọc châu là tiêu biểu sắc pháp, gương sáng là tiêu 


biểu tâm pháp. Toàn sắc là tâm không phân chia chủ bạn, nên hay soi 
chiếu mười phương vi trần cõi Phật hóa thành hư không. Toàn tâm là 
sắc, không phải xa rồi nơi bổn tế. Nên hay phóng quang hiện phương 
cõi, đều vào trong gương, trong thân không chút nào ngăn ngại; 

chính nơi thân mà hiện độ, nơi độ mà hiện thân, đểhoằng pháp độ 
sanh, tiếp nối Phật chủng mà không bao giờ trái với tánh bìnhđẳng 
thanh tịnh của pháp thân, nên gọi là đức tùy thuận rộng lớn. 


* 


DO THỨC ĐẠI MÀ CHỨNG THÁNH QUẢ 


Ngài Di Lặc Bồtát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật và 
bạch rằng: - Con nhớtrải qua vi trần số kiếp về trước, có đức Phật ra 
đời là Nhựt Nguyệt Đăng Minh. Từ đức Phật ấy, con được xuất gia, 
nhưng tâm con còn nặng nề thếdanh, ưa giao du với các giòng quyền 
quý. Lúc ấy đức Thế Tôn dạy con tu tập pháp định duy tâm thức mà 
ngộ nhập Tam ma địa. Nhiều kiếp lại đây, do sức Tam muội ấy, con 
kính thờ hằng hà sa số Phật và tâm ham chuộng thế danh kia nay đã 
hết. Đến kiếp đức Phật Nhiên Đăng ra đời, con mới được chứng pháp 
vô thượng diệu viênt hức tâm tam muội, thấy khắp hư không các cõi 
nước dù uế,tịnh, có, không, thảy đều do tâm thức con biến hóa hiện 
ra. Bạch ThếTôn! Bởi con liễu chứng duy tâm thức tánh như vậy, từ 
thức tánh xuất hiện vô lượng Như lai, nên nay đặng Phật thọ ký sẽ 
bổ xứ làm Phật. Nay Phật hỏi viên thông, con do chín chắn quán sát 
mười phương đều là duy thức, thức tâm viên mãn sáng suốt, chứng 
nhập tánh viên thành thật, xa lìa tánh y tha và biến kế chấp, ngộ vô 
sanh nhẫn, ấy là thứ nhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Đức Di Lặc Bồtát nhân tu duy thức mà ngộ viên thông. 


Ngột tất cả vạn Pháp đều do nơi thức biến hiện thì cảnh nào cũng là 
tánh cảnh, cũng là tánh viên thành thật. Không ngộ tất cả vạn pháp 
đo nơi thức biến hiện, in tuồng sanh mà không thật sanh, in tuồng 
diệt mà không thật diệt; nếu chấp thiệt có sanh diệt, thành pháp y 
tha. Các pháp do y tha (nhân duyên) sanh khởi mà không nhận là y 
tha, lại so đo sai làm, chấp có ngã, ngã sở, cho nên thường bị danh 
tướng thế gian ràng buộc. Tam còn ham chuộng thế danh, vì còn cho 
thế gian là thiệt. 


Trái lại, sau khi ngài Di Lặc tu tập phép duy tâm, duy thức, quán sát 
tất cả danh là giả, tất cả tưởng là giả, không vì duyên gì còn làm 
sanh trưởng tâm ham mê danh vị được nữa. Lần lần chứng được vô 


thượng diệu viên thức tâm tam muội (chơn duy thức tánh) chẳng 
những không thấy thiệt có tướng duy thức; vì mười phương Như Lai, 
quốc độ, sắc không v.v... đều không món nào ra ngoài thức tánh ấy 
mà tự có. Các pháp đã là thức tánh, thì pháp pháp đều là tự tánh viên 
mãn, thành tựu chân thật, nơi tánh viên thành, sanh vốn vô sanh. Cho 
nên xa lìa y tha như huyễn, nơi tánh viên thành không thiệt có ngã và 
ngã sở, xa lìa biến kế sai lầm, chứng pháp vô sanh nhẫn. 


* 


DO KIẾN ĐẠI MÀ GHỨNG THÁNH QUÁ 


Ngài Đại ThếChí pháp vương tử cùng các Bồ tát đồng hàng là năm 
mươi hai vị, liền từ chỗngồi, đảẳnh lễ 


chân Phật và bạch rằng: - Con nhớ hằng sa số kiếp trước, có đức 
Phật ra đời hiệu Vô Lượng Quang. 


Nội trong một kiếp ấy, mười hai đấng NhưILai kế nhau ra đòi. Vị Phật 
sau hết hiệu là Siêu Nhựt Nguyệt Quang. Ngài dạy con tu phép Niệm 
Phật Tam muội. Ví như có hai người, một đàng chuyên nhớ, một 
đàng chuyên quên, thì hai người ấy hoặc gặp nhau cũng như chẳng 
sặp, dù thấy nhau cũng như 


không thấy; nếu cả hai người nhớnhau, hai mối nhớ càng ăn sau thì 
dù đời này cho đến trải qua đời khác, cũng luôn luôn như bóng với 
hình, không bao giờ trái xa. 


Mười phương cácđức Như Lai thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ 
con, nếu con trốn tránh, tuy mẹnhớ 


cũng chẳng có ích gì; nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, thì mẹ con 
đời đời không xa cách nhau. Nếu chúng sanh đem tâm nhớ Phật, 
niệm Phật thì hiện tại hay tương lai chắc chắn thấy Phật, cách Phật 
không xa, chẳng cần tu hành phương tiện nào khác mà tự nhiên tâm 
được khai ngộ. Cũng như người ướp hương mà thân có hương như 
thế gọi là dùng hương quan để trang nghiêm vậy. Chỗ bổn nhơn tu 
hành của con là do tâm niệm Phật mà ngộ vô sanh nhẫn, nguyện ở 
cõi nàyđể nhiếp hóa mọi người niệm Phật vãng sanh Tịnh độ. Nay 
Phật hỏi viên thông, con vốn không lựa chọn, chuyên thâu nhiếp cả 


sáu căn, khiến cho Tịnh niệm nối luôn, được vào Tam ma địa, ấy là 
thứ nhứt. 


LƯỢC GIẢI 


Kiến đại cũng tức là căn đại; trước thức đại thuộc về thức, đây kiến 
đại thuộc về căn. Ngài Đại Thế Chí Pháp vương tử, nhơn tu kiến đại 
mà ngỘ nhập viên thông. 


Không như các viên thông trước, chỉ lựa chọn từng căn để hạ thủ 
công phu, mà trái lại ở đây, ngài Đại Thế Chí nhân pháp niệm Phật 
Tam muội nhiếp phục cả 6 căn, quy cả 6 cănđều thâu về nơi nhứt 
niệm niệm Phật, khôn để tán loạn dong ruổi theo ngoại duyên. Tịnh 
niệm thường nối luôn, không xen một niệm gì khác, thì quyết nhiên 
chứng đặng niệm Phật tam muội, thường thương xót tưởng niệm 
chúng sanh, như nhớ con dại; nếu chúng sanh chuyên tâm nhớ Phật, 
niệm Phật như con biết nhớme, như mẹ 


nhớ con, thì hiện tiền hoặc tương lai, quyết định gặp Phật, thấy 
Phật, vì nhân nào quả nấy mảy mún không sai. Trái lại, Phật tuy nhớ 
chúng sanh, mà chúng sanh cứ trốn tránh không biết nhớ Phật; cũng 
như hai người, một bên chuyên nhớ, còn một bên chuyên quên, thì 
gặp cũng như không gặp, thấy cũng như không thấy, chẳng ích gì. 


Vả chăng, tâm mê ngộ của chúng sanh cũng như mẹ và con vậy. Tâm 
ngộ như mẹ tâm mê nhưcon, ngộ luôn luôn có trong mê, ví như mẹ 
thương nhớ con, mà mê thì không biết tự nhận, niệm niệm chuyển 
đời trái tánh giác, hiệp trần lao, ví như con trốn tránh không nhớ 
nghĩ đến mẹ, bởi vậy mà uống chịu luân hồi sanh tử. Nếu biết phẳẩn 
quán, đem tâm niệm Phật giác ngộ nơi tự tâm, thì mỗi phút, mê hóa 
thành giác, năng sở đều chứng nhập tánh pháp giới bình đẳng, không 
ly đương độmà nhiếp hóa những chúng sanh niệm Phật đồng vãng 
sanh Tịnh độ. 


Bảy vị trên đây do tu bảy đại mà chứng đạo quả. 
DO NHĨ CĂN MÀ ĐƯỢC NGỘ ĐẠO 


Khi đó, đức Quán Thế Âm Bồ tát đứng dậy cung kính lạy Phật và 
thưa rằng: 


- Bạch Thế Tôn, con nhớ từ hằng hà sa số kiếp về trước, có Phật ra 
đời, tên là Quán Âm. Con đối với trước Phật Quán Âm phát tâm Bồ 
đề. Ngài dạy con từ nơi nghe rồi nhớ và tu mà được vào chánh định 
(văn, tư, tu là điều cần yếu của người tu hành). 


Khi mới nghe tiếng, không chạy theo thinh trần, xoay cái nghe trở 
vào chơn tánh (nhập lưu vong sở). 


Vì chỗ vào (chơn tánh) đã yên lặng, nên độ và tịnh hai món trần cảnh 
không sanh. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này nói: Khi cái nghe đối với tiếng, không khởi vọng niệm 
phân biệt theo tiếng, do xoay cái nghe trở lại tự tánh, nên tâm yên, 
cảnh tịch. Đây mới giai đoạn thứ nhứt. 


Như thế lần lần lần tăng tấn đến cái nghe (năng) và cảnh bị nghe 


(sở) cũng hết (đoạn trên nói thỉnh trần yên tịnh, song còn cái nghe; 
đoạn này nói “cái nghe” và “trần bịnghe” đều hết). 

Cũng không an trụ ở chỗ hết nghe. Cái biết hết và cái bị biết củng 
không còn (đoạn trên nói “cái nghe với cái bị nghe hết”, nhưng còn 
chấp ở nơi “cái hết”. Đoạn này nói cũng không chấp ở nơi “cái hết”. 


Đoạn này nói cũng không chấp ởnơi chỗ hết. Song sợ e còn “cái biết 
hết”, nên nói tiếp: cái biết và cái bị biết cũng không). 

“Cái biết” và“cái bị biết” cả hai đều không, đến chỗ cùng tột viên 
mãn. Song hãy còn cái “không”, phải tiến lên một từng nữa là cái 
“không” với cái “bị không” cảhai đều diệt hết. Khi các cái sanh và 
diệt đã diệt hết, thì cái chơn tâm tịch diệt hiện tiền. 

LƯỢC GIẢI 

Cách tu hành của Ngài Quán Thế Âm Bồ tát là: 


1.Bắt đầu từkhi cái nghe đối với thinh trần, không khởi phân biệt 
theo thỉnh trần, nên thỉnh trần tự 


vắng lặng; song còn cái “nghe”. 

2.Đến giai đoạn thứ hai cái nghe (năng, sở) cũng hết, song còn cái 
“hết”. 

3.Đến từng thứba không chấp ở nơi hết, song còn cái “biết hết”. 
4.Đến từng thứtư là “cái biết” đó cũng không, song còn cái “không”. 


5.Lên đến từng thứ năm là cái “không” đó cũng không còn. Lúc bấy 
giờ các cái vọng niệm phân biệt chấp trước đều hết, thì chơn tâm 
thanh tịnh tự hiện bày; cũng như các cặn đục đã hết, thì tánh nước 
trong tự hiện. Mười phương các đức Phật hay các vị đại Bồ tát tu 


hành, chỉ có một con đường duy nhứt là trừ hết “vọng” thì“chơn” 
hiện bày, như lau gương sạch bụi, thì ánh sáng tự hiện, thế gọi là 
thành Phật, hay là chứng đại Niết bàn. 


IV. Ngài Quán Âm kể lại sự kết quả 


(Đoạn trên là Ngài ngộ được chơn tâm, từ đây về sau là chơn tâm 
khởi ra diệu dụng) 


- Bạch Thế Tôn, do con tu như vậy, nên vượt ra khỏi thế gian, và 
xuất thế gian. Vì đã được chơn tâm thanh tịnh sáng suốt viên mãn 
khắp cả mười phương cùng với chư Phật và chúng sanh đồng một 
thể 

tánh ấy, nên con được hai điều thù thắng: 

a. Hiệp với đức“từ độ sanh” của chư Phật. 


b. Hiệp vời lòng “bi ngưỡng mộ” của tất cả chúng sanh. Và được các 
món diệu dụng nhưsau: A. HIỆN RA 32ỨNG THÂN ĐỂ HÓA ĐỘ TẤT 
CẢ CHÚNG SANH 


- Bạch Thế Tôn, con nhờ chứng được chỗ đồng thể đó, nên cùng với 
chư Phật hiệp đức từ, hiện ra 32 


ứng thân để tùy thuận theo các chúng sanh mà hóa độ. 
1. Hiện thân Phật 

2. Hiện thân Độc giác 

3. Hiện thân Duyên giác 

4. Hiện thân Thinh văn 

5. Hiện thân Phạm vương 

6. Hiện thân Đế thích 

7. Hiện thân Trời tự tại 

8. Hiện thân Trời đại tự tại 


9. Hiện thân Đại tướng quân 


10.Hiện thân Tứthiên vươong 


11. Hiện thân Thái tử 


12. Hiện thân vua 

13. Hiện thân trưởng giả 
14. Hiện thân cư sĩ 

15. Hiện thân tể quan 

16. Hiện thân Bà la môn 
17. Hiện thân Tỳ kheo 
18. Hiện thân Tỳ kheo ni 
19. Hiện thânƯu bà tắc 
20. Hiện thânƯu bà di 
21. Hiện thân bà Chúa 
22. Hiện thânđồng nam 
23. Hiện thânđồng nữ 
24. Hiện thân Trời 

25. Hiện thân Rồng 

26. Hiện thân Dược xoa 
27. Hiện thân Càn thát bà 
28. Hiện thân A tu la 

29. Hiện thân Khẩn na la 
30. Hiện thân Ma hầu la đà 


31. Hiện thân người 


32. Hiện thân các chúng sanh 


B. ĐƯỢC 14 MÓN KHÔNG SỢ 

- Bạch Thế Tôn, con nhờ tu pháp này, chứng được chỗ đồng thể với 
chúng sanh, nên cùng với chúng sanh đồng một lòng bi ngưỡng mộ. 
Vì thể nên con khiến cho các chúng sanhđặng 14 món không sợ 

1. Chúng sanh khổ não quán tiếng tăm được giải thoát 

2. Vào lửa không cháy 

3. Vào nước không chìm 

4. Quỷ không hại được 

5. Dao chặt không đứt 

6. Quỷkhông thể thấy được 

7. Không ai trói cột được 

8. Không ai trộm cướp được 

9. Lìa tâm dâm dục 

10. Lầa nóng giận 

11. Lìa si mê 

12. Cầu namđặng nam 

13. Cầu nữ đặng nữ 


14. Niệm danh hiệu Quán Thế Âm công đức bằng niệm danh hiệu 
của hằng sa Bồ tát C. ĐƯỢC 4 MÓN KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN 


- Bạch Thế Tôn, con nhờ tu pháp môn này mà đặng bốn món thần 
diệu không thể nghĩ bàn: 1. Hiện nhiều đầu, nhiều tay và nhiều mắt 
2. Hiện hình nói thần chú 

3. Chúng sanh hy sinh tài sản cầu con thương xót 

4. Chúng sanh cầu chỉ được nấy 


- Bạch Thế Tôn, do đó mà đức Phật Quán Âm thọ ký cho con tên là 
Quán Thế Âm. 


Bài Thứ Mười Ba: 

Phật bảo Ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông 
I. Phật bảo Ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông 
II. Ngài Văn Thù vâng lời Phật lựa phương pháp tu 


II.Chúng sanh ởthế giới ta bà này nhờ có nghe pháp mới biết đường 
lối tu hành IV. Công năng của nhĩ căn (tai nghe) 


V. Ngài Văn Thù quở trách ông A Nan học nhiều mà không tu VI. Các 
vị nghe pháp được chứng ngộ 


VII. A Nan cầu Phật chỉ dạy phương pháp để độ chúng sanh đời sau 
VII. Phật dạy phải tu giới, định, huệ 


IX. Đây nói về đại thừa tâm giới có bốn: dâm, sắc, đạo, vọng I. Phật 
bảo Ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông 


Khi ấy Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: 

-Ông đã nghe các vị đại Bồ tát và A La Hán vừa trình bày các phương 
pháp tu hành được thành đạo quả. Thật ra 25 pháp tu này, đối với 
các vị thánh, thì tu pháp nào cũngđều được chứng quả cả, không có 
pháp nào hơn và kém. Song nay ta muốn cho A Nan và chúng sanh 
đời sau, nếu muốn vào đại thừa Bồ tát thì đối với 25 pháp tu này, 
ông nên lựa pháp nào tu hành để mau thành đạo vô thượng Bồ đề. 
II. Ngài Văn Thù vâng lời Phật lựa phương pháp tu 

Ngài Văn Thù SưLợi vâng lời Phật dạy, đứng dậy lạy Phật, kính cẩn 
nói bài kệ, khen chơn tâm nhiệm mầu sáng suốt, chỉ rõ cái “vọng” 
vốn không và lựa chọn pháp tu viên thông. 

NGUYÊN VĂN CHỮHÁN 

Giác hải tánh trừng viên 

Viên trừng giác nguyên diệu 

Nguyên minh chiếu sanh sở 


Sở lập chiếu tánh vong 


Mê vọng hữu hưkhông 


Y không lập thếgiới 

Tưởng trừng thành quốc độ 

Trí giác nãi chúng sanh 

Không sanh đại giác trung 

Như hải nhứt âu phát 

Hữu lậu vi trần quốc 

Giai y không sổsanh 

Âu diệt không bổn vô 

Huống phục chư tam hữu 

Quy nguyên tánh vô nh] 

Phương tiện hữu đa môn 

Thánh tánh vô bát thông 

Thuận nghịch giai phương tiện 

Sơ tâm nhập tam muội 

Trì tốc bất đồng luân 

DỊCH NGHĨA 

-Chơn tâm thanh tịnh viên mãn lại nhiệm mầu, như biển đứng lặng 
và rộng sâu. Vì vọng động chiếu soi (phân biệt) nên sanh ra có cảnh 
bị chiếu (bị phân biệt). Khi năng, sở đã vọng sanh, thì cái “tánh chơn” 
lại ân (chiếu tánh vong). 

LƯỢC GIẢI 


Như biển đứng lặng lóng trong, vì xao động nên thành sóng, lúc bấy 
giờ tánh trong lặng của nước bị 


ẩn đi v.v... 


* 


Từ mê muội vọng động cho nên có hư không, nhơn hư không mà có 
thế giới. Những vọng tưởng si mê lóng lại thành ra thế giới, còn cái 


phân biệt hiểu biết thì làm chúng sanh. 


Hư không sanh ở trong chơn tâm rộng lớn này, cũng như chùm bọt 
nổi trên mặt biển. Thế giới nhiều như vi trần đều y hư không mà 
sanh; khi bọt tan cũng như hư không diệt, thì hằng sa thế giới đều 
tiêu hết. 


Trở về chơn tâm thì đồng một, nhưng trên đường tu có nhiều 
phương tiện. Đối với bực Thánh, tu pháp nào cũng đều là phương 
tiện cả. Còn đối với kẻsơ tâm tu hành lại có khó và dễ, bởi căn cơ 
không đồng. Hôm nay con xét 25 pháp tu của các vị Thánh vừa trình 
bày, thì duy có pháp tu nhĩ căn (tai nghe) của ngài Quán Âm mới là 
viên thông. 


II. Chúng sanh ở thế giới ta bà này nhờ có nghe pháp mới biết 
đường lối tu hành Bạch Thế Tôn, Phật ra đời ở thế giới Ta bà này, 
dùng âm thanh nói pháp để giáo hóa chúng sanh. 


Chúng sanh nhờ có nghe tiếng của Phật nói pháp mới biết đường lối 
tu hành được thanh tịnh. Hôm nay muốn đặng chánh định, quyết 
phải nhờ có nghe rồi mới tu được. 


IV. Công năng của nhĩ căn (tai nghe) 


Bạch Thế Tôn, như lời Ngài Quán Thế Âm nói: “Ngài ở chỗ thanh 
vắng, mười phương đồng đánh trống, nhứt thời đồng được nghe”; 
nên duy có nhĩ căn (tai nghe) mới được viên thông. Mắt xem còn bị 
cách ngại; miệng, mũi, thân và ý cũng không bằng, chỉ có nhĩ căn là 
hơn hết. Mặc dầu bị cách vách, hay tiếng ở xa gần, taiđều nghe được 
cả, nên nhĩ căn mới thật là viên thông. 


Âm thanh khi có, khi không, còn cái nghe lúc nào cũng có. Khi không 
có tiếng, thế gian nói rằng: 


“không nghe”; thật ra chẳng phải “cái nghe” không có. Không tiếng, 
cái nghe không diệt; có tiếng, cái nghe cũng không sanh. Bởi cái nghe 
không có sanh và diệt, nên nó mới thật là thường. 


Dầu cho ở trong chiêm bao, tâm không có suy nghĩ phân biệt, mà “cái 
nghe” ấy cũng không mất (vì khi chiêm bao vẫn còn nghe tiếng chày 
giã gạo). Cái nghe, nó thoát ngoài tâm niệm suy nghĩ phân biệt, nên 
thân và tâm (thức thứ sáu) đều không bằng (không bằng tiếng nghe). 


V. Ngài Văn Thù quở trách ông A Nan học nhiều mà không tu 


- Nay chúng sanh ở thế giới Ta bà này, nhờ có nghe nói chỉ dạy, nên 
mới hiểu biết tu hành. Song chúng sanh vì mê cái “tánh nghe thường 
còn” của mình, cứ chạy theo tiếng nói phân biệt, cho nên mới bị lưu 
chuyển. 


A Nan, ông tuy học rộng nhớ nhiều, nhưng vì chạy theo vọng trần 
phân biệt, nên không khỏi đọa lạc theo tà. Nếu ông xoay cái nghe trở 
vào tự tánh, thì sẽ đặng hết vọng. 


A Nan, ông nên chú ý nghe: Tôi vâng oai thần của Phật, nói pháp 
môn tu hành này. Ông đem cái nghe của ông, nghe tất cảpháp môn 
thâm mật của chư Phật, nhiều như vi trần, nếu các phiền não dục 
lậu không trừ, thì cái nghe càng thêm lầm lỗi. Ông biết đem cái nghe 
của ông, nghe các pháp môn của chư Phật, sao ông không đem cái 
nghe đó, trở lại nghe“tánh nghe” (chơn tánh) của mình. 


A Nan, cái “nghe” nó không phải tự nhiên sanh, do có tiếng (thỉnh 
trần) nên mới gọi rằng “nghe”. Nếu xoay cái nghe trởvào tự tánh, 
không chạy theo tiếng, thế là thoát ly được cái tiếng (thinh trần) lúc 
bấy giờ cái nghe này cũng không còn gọi tên là nghe nữa (vì không 
còn đốiđãi, nên chẳng tên kêu gọi). 


Một căn (lỗ tai) đã được phản vọng trở vềchơn rồi, thì cả sáu căn 
cũng đều được giải thoát. 


A Nan, các trí giác: thấy, nghe, hay, biết của ông đó, đều là hư 
huyễn, như con mắt bị nhặm. Còn ba cõi sum la vạn tượngđây, cũng 
không thật, đều như hoa đốm giữa hư không. Khi cái thấy, nghe, hay, 
biết xoay trở lại chơn rồi, thì cũng như con mắt kia hết nhặm. Khi cái 
vọng trần tiêu hết, thì tâm ông được thanh tịnh. 


LƯỢC GIẢI 


Vì vọng động cho nên mới có thấy, nghe, hay, biết là năng phân biệt. 
Bởi có năng phân biệt, nên mới có cảnh bị phân biệt là ba cõi muôn 
vật. Đến khi năng phân biệt hết, thì cảnh bị phân biệt cũng tiêu, lúc 
bấy giờ chơn tánh hiện bày. Cũng như vì mắt nhặm nên mới thấy 
hoa đốm, đến khi nhặm hết thì hoa đốm không còn, và chỉ còn con 
mắt trong sáng. 


Khi tâm hoàn toàn thanh tịnh rồi, thí cái trí quang sáng suốt hiện ra. 


Lúc bấy giờ chơn tâm ông vừa tịch tịnh lại vừa chiếu soi, bao trùm 
khắp cả mười phương hư không thế giới, lúc bấy giờ ông trở lại xem 


cảnh vật hiện tiền ở thếgian này, cũng như là việc trong chiêm bao. 
Khi ông được như thế rồi thì nàng Ma đăng già ở trong mộng kia làm 
gì bät ông được! 


Sáu căn của ông cũng thế, gốc từ nơi tâm, vì vô minh vọng động 
thành ra sáu căn, nếu một căn được phản vọng về chơn rồi, thì sáu 
dụng kia (sáu giác quan)đều không thành. Nếu trần cấu còn thì ông 
vẫn còn ở địa vị hữu học (còn phải tu). Khi trần cấu hết, thì tâm tánh 
ông được hoàn toàn sáng suốt, đó là Phật. 


A Nan, ông chỉ xoay cái nghe của mình trở vềchơn tánh, không chạy 
theo phân biệt vọng trần bên ngoài, thì ông liền thànhđạo vô thượng, 
đây thật là pháp tu viên thông. 


Các đức Phật nhiều như số vi trần cũng đều do một con đường này 
mà đến cửa Niết bàn. Hiện tại các vị Bồ tát và những người tu hành 
đời sau, đều y pháp môn này mà thành đạo. Chính tôi cũng nhờ 


pháp môn này mà được chứng quả, đâu phải một mình Ngài Quán 
Thế Âm tu mà thôi. 


Nay Phật dạy cho con lựa pháp môn tu hành, để cho người đời sau tu 
hành mau thành đạo quả, thì duy có pháp tu của Ngài Quán Thế Âm 
là hơn hết. Còn bao nhiêu các pháp tu hành khác, đều nhờ oai thần 
của Phật gia hộ mới được thành tựu. Các pháp ấy đều từ nơi sự 
tướng mà đẹp trừ trần lao, nên không phải là một phương pháp 
trường kỳ tu tập. 


Kính lạy đức Như Lai, xin Ngài gia hộ cho chúng sanh đời sau, đối 
với pháp môn này không còn mê lầm. Bạch Thế Tôn, phương pháp 
này rất là dễ tu, mauđược thành đạo quả, có thể đem dạy A Nan và 
chúng sanh đời sau, y theo đây tu hành thì hơn các phương pháp 
khác. Đây là do lòng thành của con lựa chọn như thế. 


VI. Các vịnghe pháp được chứng ngộ 


A Nan và đại chúng nghe ngài Văn Thù nói bài kệ rồi thì tâm tánh 
đều được khai ngộ, đối với quả Phật Bồ đề và đại Niết bàn hiểu rất 
rành rõ, cũng như người đi xa quê hương, đã biết rõ con đường về 
nhà, nhưng chưa có dịp trở về. Trong đại hội có vô số Thiên, Long, 
Bát bộ, các hàng nhị thừa hữu học và các vị Bồ tát mới phát tâm, đều 
được xa lìa trần cấu, ngộ được chơn tâm. Bà Tánh Tỳkheo nỉ nghe 
bài kệ này rồi, đặng thánh A La Hán và vô lượng chúng sanh đều 
phát Bồ đề tâm. 


Từ trước đến đây là nói về phần y ngộ đốn tu 
Từ đây về sau là nói phần tiệm tu 


VII. A Nan cầu Phật chỉ dạy phương pháp để độ chúng sanh đời 
sau A Nan cúi đầu lạy Phật kính cẩn thưa rằng: -Bạch ThếTôn, con 
nay đã hiểu pháp môn tu hành để thành Phật rồi; trên đường tu hành 
con không lầm lạc nữa. Nhưng con thường nghe Phật dạy: 


“Người chưađược ngộ mà muốn độ người, đó là tâm Bồ tát. Còn 
người đã được giác ngộhoàn toàn, rồi giác ngộ cho người, đó là việc 
làm của Như Lai”. Nay con chưa được độ tất cả chúng sanh đời sau. 


Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh đời sau cách Phật càng xa, lại gặp 
chúng tà sưngoại đạo nói pháp nhiều như cát bụi. Vậy nếu có chúng 
sanh phát tâm tu hành, thì làm sao để tránh xa các ma chướng, đối 
với con đường với con đường Bồ đề, tâm không thối lui? 

VII. Phật dạy phải tu giới, định, huệ 

Phật khen A Nan và dạy rằng: -Ông hỏi phương pháp tu hành để độ 
chúng sanh trầm luân đời sau, vậy ông nên chú ý nghe, ta sẽ vì ông 
chỉ dạy. 


- Này A Nan, ông đã thường nghe ta dạy, người tu hành quyết định 
phải đủ ba điều cần yếu: Dùng giới luật nhiếp phục tự tâm 


Nhơn giữ giới, tâm mới sanh định 

Nhơn định, tâm phát huệ 

Đây gọi là ba món tu vô lậu. 

(Vì tu ba phép này, thì không còn sa đọa) 

LƯỢC GIẢI 

Ngài An Pháp sưnói: “Giới, định, huệ là cái cửa của người và đạo, 
cũng là cái ải trọng yếu để vào thành Niết bàn”. 

Ngài La Thập Pháp sư nói: “Trì giới mới hay chiết phục được phiền 
não làm cho phiền não yếu thế. 


Thiền định như bốn cái núi để ngăn giòng nước phiền não. Trí huệ 
diệt được hết phiền não”. 


Trong kinh Niết bàn nói: “Có phiền não thì không trí huệ, có trí huệ 
thì không phiền não”. 


* 


IX. Đây nói về đại thừa tâm giới có bốn: dâm, sắc, đạo, vọng A. 
Trước đoạn lòng dâm: -A Nan, tại sao dùng giới luật để nhiếp phục 
tự tâm? 


- Này A Nan, nếu các chúng sanh trong tâm không còn nghĩ đến việcx 
dâm dục nữa, thì sẽ ra khỏi sanh tử luân hồi. 


Ông tu hành quyết cầu ra khỏi trần lao, nếu tâm dâm dục không trừ, 
thì cảnh trần lao không bao giờ 


ra khỏi. Dầu cho ông hiện tiền đặng nhiều trí huệ và thiền định, cũng 
sẽ đọa vào ma đạo. Thượng phẩm làm ma chúa, trung phẩm làm ma 
dân, hạ phẩm làm ma nữ. Các loài ma kia cũng đều có đồ đệ 


và tự xưng đã thànhđạo vô thượng Bồ đề. 


Sau khi ta nhập diệt rồi, vào đời mạt pháp, chúng ma này rất thạnh 
hành trong thế gian, ưa làm việc tham dục, xưng là thiện tri thức của 
chúng sanh, khiến cho chúng sanh đọa vào hầm tà kiến, mất con 
đường Bồ đề. 


A Nan, ông tu thiền định, nếu không đoạn lòng dâm, thì cũng như 
người nấu cát muốn cho thành cơm, dầu trải bao nhiêu kiếp cũng 
không thểthành cơm được. 


Ông đem tâm dâm dục để cầu quả Phật, dầu cho ông có được diệu 
ngộ đi nữa, cũng không ra khỏi tam giới, vì gốc của nó là dâm thì làm 
sao ra khỏi sanh tử luân hồi được; huốn chỉ quả Niết bàn của Phật, 
ông làm sao chứng được. 


Nên quyết định phải đoạn trừ dâm cơ: trong tâm ngoài thân đều 
đoạn, cho đến cái biết đoạn cũng không còn, được như thế thì đối 
với quả Phật Bồ đề, ông mới có hy vọng! 


Vậy ông nên dạy người tu hành, điều thứ nhứt là quyết định phải 
đoạn trừ lòng dâm, đây là lời chỉ dạy sáng suốt trong sạch của ta và 
của các đức Phật quá khứ. Như lời ta dạy đây mới gọi là Phật nói, 


trái lại là Thiên Ma Ba tuần nói. 
LƯỢC GIẢI 


Đây là Đại thừa giới, cao siêu và khó hơn Tiểu thừa giới nhiều. Nếu 
tâm còn nghĩ tưởngđến dâm, sắc, đạo và vọng, thế là phạm giới rồi. 


Tổ Đơn Hà dạy:“Nếu người chưa tỏ ngộ được chơn tâm thanh tịnh 
của mình, thì hột giống dâm cònẩn núp”. Nói cho dễ hiểu, nếu còn vô 
minh, thì chơn tâm sáng suốt chẳng hiện, thế là giới thể chưa thanh 


tịnh. 


Phật tử đọc đếnđoạn này, chớ nên t hấy khó mà nản lòng. Phải biết 
rằng việc tu hành cũng như lóng nước để lâu quyết định sẽ trong, và 
cũng như lột bẹ chuối, lột mãi sẽ đến lỏi. 


Người tu hành cũng thế, trước đoạn phần thô thiển ngoài thân, sau 
dần dần trừ đến phần tế nhịtrong tâm, lâu ngày thành tánh quen, thì 
quyết định có ngày sẽ được thanh tịnh. Điều cốt yếu là nên nhớ lời 
Phật dạy có bốn chữ “bất tùy phân biệt”. Nghĩa là khi đối cảnh 
không khởi vọng niệm phân biệt, thì tham, sân, si không khởi. Tham, 
sân, sỉ không khởi thì sát, đạo, dâm chẳng sanh. Đây là lối tu tắt của 
Đại thừa, để trở lại với chơn tâm thanh tịnh. 


* 


B.Đoạn lòng sát hại: A Nan, nếu các chúng sanh trong tâm không nghĩ 
tưởng đến việc sát hại, thì không còn bị sanh tử luân hồi nữa. Ông tu 
hành quyết cầu ra khỏi trần lao, nếu ông không đoạn trừ 


tâm sát hại, thì cảnh trần lao không bao giờra khỏi. Dầu cho hiện 
tiền ông được nhiều trí huệ hay thiền định, nếu không đoạn tâm sát 
hại, thì ông chỉ đọa vào thần đạo. Bực thượng làm Đại lực quỷ, bực 
trung làm Phi hành dạ xoa và các loài quỷ soái, bực hạ làm Địa hành 
La sát và các quỷ thần. Các loài quỷ thần này cũng có đồ đệ, đều 
tựcho mình thành đạo vô thượng. 


Sau khi ta diệtđộ rồi, trong đời mạt pháp, các loài quỷ thần này rất 
thạnh hành trong thếgian, và tuyên bố rằng “Ăn thịt cũng được Bồ 
đề”. A Nan, trước kia ta cho các ông ăn ngũ tịnh nhục, là vì ở 


nhằm địa phương đất chai, nhiều đá sỏi, không trồng rau cải đưọc, 
nên ta tạm cho các ông dùng. Sau khi ta diệt độ rồi, tại sao những 
người ăn thịt chúng sanh, mà cũng xưng là tăng lữ. 


LƯỢC GIẢI 


Trong kinh Lăng Già, Phật dạy Ngài Đại Huệ Bồ tát: “Ta trước kia 
phương tiện cho các ôngăn năm thứ 


thịt hoặc mười thứ, hôm nay tất cả đều cấm tuyệt”. 


* 


A Nan, những người ăn thịt, dầu cho có đặng tâm trí khai ngộ, cũng 
thành quỷ Đại la sát, đến khi mãn kiếp quỷ La sát rồi, quyết định 
phải trầm luân trong biển khổ sanh tử. Giết hại ăn thịt lẫn nhau, thì 
làm sao ra khỏi sanh tử luân hồiđược. 


A Nan, ông tu thiền định, nếu không trừ tâm sát hại mà muốn cầu 
được đạo, thì cũng như người tự bịt hai lỗ tai của mình, la tiếng 
thiệt lớn, mà muốn cho mọi người không nghe, thì không thể được. 


A Nan, ông nên dạy người tu hành, điều thứ hai là quyếtđịnh phải 
đoạn trừ lòng sát hại. Đây là lời sáng suốt trong sạch của ta cũng là 
lời các đức Phật quá khứ đã chỉ dạy. Như lời ta dạy đây mới gọi là 
Phật nói, trái lại là Thiên Ma Ba Tuần nói. 


C.Đoạn trừ trộm cướp: A Nan, nếu các chúng sanh, trong tâm không 
nghĩ tưởng đến đến việc (tham lam) trộm cướp, thì không còn sanh 
tử luân hồi nữa. Các ông tu hành quyết cầu ra khỏi cảnh trần lao, 
nếu tâm (tham lam) trộm cướp không trừ, thì không bao giờ ra khỏi. 


Dầu cho hiện tiền ông đặng nhiều trí huệ hay thiền định, nếu không 
đoạn tâm (tham lam) trộm cướp thì quyết định đọa vào tà đạo, bực 
thượng làm loài tinh linh, bực trung làm loài yêu my, bực hạ làm 
người tà, bị các loài tỉnh yêu này nhập (dựa). Bọn ngày cũng có đồ 
đệ, đều tự xưng rằng đặng đạo vô thượng. 


Sau khi ta diệtđộ rồi, trong đời mạt pháp, chúng tỉnh yêu tà mị này 
rất thạnh hành trong đời, tự xưng là thiện trí thức, dối gạt phỉnh phờ 
người, khiến cho người mất tâm chánh tính; chúng nó đi đến đâu thì 
làm cho người tiêu hao tài sản đếnđó. 


A nan, ông tu thiền định, nếu không đoạn trừ tâm trộm cướp, mà 
muốn cầu cho được đạo quả, thì cũng như người rót vào chén bể, mà 
muốn cho đầy, dầu trải bao nhiêu kiếp cũng không thể đầy được. 


Ông nên dạy người tu hành, điều t hứ ba là quyết định phải đoạn trừ 
tâm trộm cướp. Đây là lời nói sáng suốt trong sạch của ta cũng như 


của các đức Phật quá khứ. Đúng như lời ta dạy gọi là Phật nói, trái 
lại là Thiên Ma Ba Tuần nói. 


* 


D.Đoạn trừ vọng ngữ: A Nan, nếu các chúng sanh, đã giữ hoàn toàn 
ba hạnh trên là không sát, đạo, dâm rồi mà còn đại vọng ngữ, thì tâm 
cũng không thanh tịnh, mất hột giống Phật, thành ma ái kiến. 


Thế nào là đại vọng ngữ? Nghĩa là chưa đặng đạo nói mình đặng 
đạo, chưa chứng quả nói mình chứng quả. Đối với người đời, nói: 
“Ta đã chứng Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát và Phật”, đếtrông cầu 
người lạy cúng. Những người nói dối như thế, làm tiêu diêu hột 
giống Phật, sẽ đọa vào trong biể khổ. Cũng như cây Đa la khi bị chặt 
đứtđọt rồi (như cây cau xứ ta) thì không thể mọc chồi đâm tược 
được. 


A Nan, ta có dạy các vị Bồ tát và A La Hán: “Sau khi ta điệt độ rồi, 
các ông phải thị hiện thân hình, trong đời mạt pháp để cứu độ các 
chúng sanh đang trầm luân, làm thầy sa môn, cư sĩ, vua, quan, đồng 
nam, đồng nữ, cho đến hiện đàn bà góa, kể dâm nữ, người gian giảo, 
kẻ trộm cướp, người hàng thịt, kẻ buôn bán, để lẫn lộn trong từng 
lớp người, chung một nghề nghiệp, đặng giáo hóa chúng sanh trở 
vềchánh đạo”. 


Nhưng các vị ấy quyết chẳng bao giờ nói: “Ta đây thật là Bồ tát hoặc 
A La Hán v.v.” hay tỏ ra một vài cử chỉ gì làm tiết lộ sự bí mật, để 
cho người ta biết mình là Thánh nhơn thị hiện. ChỈ trừ sau khi mạng 
chung rồi, các vị ấy mới âm thầm để lại một vài di tích cho người biết 
thôi. 


LƯỢC GIÁI 


Các Phật tử đọcđến đoạn này nên chú ý: Phật và Bồ tát thị hiện, 
chúng ta không thể biếtđược; nếu chúng ta biết được thì đó không 
phải thiệt Phật hay Bồ tát. ChỈtrừ khi nào các vị ấy cởi bổ xác phàm, 
mới lưu lại một vài di tích, lúc bấy giờchúng ta mới biết được. 
Nhưng khi biết, thì không gặp các Ngài nữa. 


Như Tổ Đạt Ma hiện thân đến Trung Quốc, vua Lương Võ Đế không 
biết; đến khi biết được Ngài là Thánh thì không còn thấy được Ngài. 


Vậy hiện nay những người tự xưng mình là Phật hay Bồ tát v.v... 
giáng thế, thì căn cứ vàođoạn kinh này, chúng ta thấy rõ ràng và chắc 
chắn không phải thiệt Phật hay Bồtát rồi, chớ nên tin mà bị hại. 


A Nan, chính thật Bồ tát hay A La Hán thị hiện, mà còn không cho 
người biết, tại sao những người phàm phu lại dám mạo xưng là Phật, 
Bồtát, v.v... Cũng như người cùng đỉnh, mà mạo xưng mình là Đế 
vương, thì sẽ bị tội tru diệt. 

A Nan, nếu người tu hành, không đoạn trừ đại vọng ngữ, mà muốn 
được đạo, thì cũng như người lấy đồ hôi tanh, tô đắp thành cái hình 
chiênđàn, muốn cho thơm chừng nào lại càng hôi chừng nấy. Cái 
nhơn đã chẳng ngay, thì kết quả phải cong vậy. Những người như 
thế mà cầu quả Phật Bồ đề, thì cũng như người muốn tự cắn rún của 
mình, làm sao cắn được. 

A Nan, ông nên dạy người tu hành điều thứ tư là quyết định phải 
đoạn trừ đại vọng ngữ. Đây là lời nói sáng suốt trong sạch của ta, và 
các đức Phật quá khứ chỉ dạy. Đúng như lời ta dạy đây thì gọi là 
Phật nói, trái lại là Thiên Ma Ba Tuần nói. 

LƯỢC GIẢI 


Bốn đoạn trên Phật ân cần nhắc nhở, nói đi lặp lại nhiều lần. Phật tử 
chúng ta nên ghi xương tạc dạ 


những lời vàng ngọc chỉ dạy rất thống thiết của đức Từ phụ. 
Bài Thứ Mười Bốn: 

Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm 

I. Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm 

I. A Nan cầu Phật nói lại thần chú 

II. Phật phóng hào quang nói thần chú 

IV.Công năng của thần chú 

V. Các vị thiên thần phát nguyện bảo hộ người trì chú 


VI. Ông A Nan hỏi Phật tu hành phải trải qua bao nhiêu địa vị mới 
được thành Phật VII. Phật dạy ba món tiệm thứ 


VII. Hành giảphải trải qua 55 địa vị mới đến qua Phật 


IX. 50 món ma chướng (ngũ ấm ma) 


X. Mười món ma vềsắc ấm 
I. Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm 


- A Nan, người tu hành phải gìn giữ bốn điều luật nghỉ cần yếu: dâm, 
sát, đạo, vọng cho trong sạch, cũng như băng tuyết, nơi tâm không 
khởi vọng niệm duyên theo ngoại cảnh, thì chúng ma kia không làm 
sao sanh được (vì trong tâm vọng động, nên ngoại ma mới ứng) Nếu 
người nào nghiệp chướng nặng nề, không thể trừ được, ông nên dạy 
họ chí tâm trì chú Lăng nghiêm này, thì các nghiệp chướng đều tiêu 
diệt. Bằng chứng là ông cùng với nàng Ma Đăng Già, tình ân ái chồng 
vợ đã khắn khít với nhau từ nhiều kiếp,đâu phải mới một đời này; 
nhờ thần chú Lăng Nghiêm mà nàng Ma Đăng Già nguồn tình khô cạn 
và được thành A La Hán. 


Ma Đăng Già là kể dâm nữ, không có tâm tu hành còn được quả 
thánh, huống chỉ các ông là bực Thinh Văn, có chí cầu đạo vô 
thượng, lại trì tụng chú này, thì quyết định thành Phật rất dễ, cũng 
như thuận gió tung bụi, chẳng có khó gì. 


LƯỢC GIẢI 


Trong đoạn kinh này Phật dạy phương pháp tu hành để thành Phật, 
tóm lại có ba điều: 1.Bất tùy phân biệt: Nghĩa là, khi đối cảnh không 
khởi vọng tâm phân biệt, thì tham, sân, sỉ chẳng sanh. Tham, sân, sỉ 
không sanh thì các nghiệp sát, đạo, dâm chẳng tạo. Nghiệp nhơn 
không tạo thì quả báo chẳng có. Nói tóm lại là“xoay các tri giác trở 
về chơn tâm”, không duyên theo trần cảnh thì vọng niệm không sanh; 
vọng không sanh thì chơn tâm hiện bày. 


Tổ sư có dạy: “Kiến sắc phi càn sắc, văn thinh bất thị thinh”; nghĩa là 
thấy sắc không can hệ gì đến sắc, nghe tiếng cũng không dính líu gì 
đến tiếng. Hay như câu: “Ngộ thỉnh ngộ sắc như thạch thượng tài 
hoa, kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết”: Gặp sắc đẹp hay 
nghe tiếng hay, như hoa trồng trên đá (không dính líu gì); thấy tài lợi 
và danh vọng như bụi rớt trong con mắt. Nếu người đến trình độ này 
rồi, thì đầu vào thanh lâu hay tửu điếm cũng đều là đạo tràng thanh 
tịnh (dâm phòng tửu tứ vô phi thanh tịnh đạo tràng). 


2.Trì giới: Phải giữ gìn giới luật, trong tâm ngoài thân đều thanh tịnh 
nhưbăng tuyết. 


3.Trì chú Lăng Nghiêm: Nếu người nào nghiệp chướng nặng nề, thì 
phải trì tụng chú Lăng Nghiêm sẽ 


mau đặng thành đạo quả. Trong ba pháp tu này, bực thượng căn, 


trung căn và hạ căn đều tu được cả. 


Thật là lòng từ bi của Phật vô lượng, mưa pháp khắp trùm, cỏ cây 
lớn nhỏ đều được thấm nhuần. 


I. A Nan cầu Phật nói lại thần chú 


Ông A Nan đứng dậy đảnh lễ Phật và kính cẩn bạch rằng: “Con từ 
khi xuất gia đến nay, vì ÿ lại lòng thương yêu của Phật, chỉ lo học 
rộng nghe nhiều, chẳng c huyên tu tập, nên chẳng chứng được đạo 
quả, thành thử phải bị tà thuật của Phạm Thiên bắt; trong tâm con 
tuy thông suốt mà năng lực không được tự do, nên con phải nhờ Ngài 
Văn Thù đến cứu độ. Con tuy nhờ thần chú Lăng Nghiêm của Phật 
mới được giải thoát, nhưng chính con chưa được nghe, cúi xin đức 
Thế Tôn từ bi nói lại, khiến cho những người tu hành hiện tại và 
chúng sanh luân hồi đời sau, nhờ thần chú này mà thân tâm được 
giải thoát”. 


II. Phật phóng hào quang nói thần chú 


Khi đó từ nơi nhục kế (đảnh) của Phật, phóng ra hào quang trăm 
báu; trong hào quan xuất hiện ra hoa sen báu ngàn cánh. Trong hoa 
sen có đức Hóa Phật ngồi, trên đảnh Ngài phóng ra mười đạo hào 
quang sáng suốt trăm báu. Trong mỗi đạo hào quangđều có thị hiện 
vô số thần kim cang: vị bưng núi, vị cầm bảo tử v.v... đứng khắp cả 
hư không. Đại chúng trông thấy vừa mừng vừa sợ, đều cầu Phật 
thương xót chở che và nhứt tâm chờ nghe Phật nói thần chú. 


Phật nói thần chú: 
(ĐỆ NHỨT) 


Nam mô tát đát tha tô giàđa da a la ha đế tam miệu tam bồ đà tỏa. 
Tát đát tha Phật đà cu tri sắc ni sam. Nammô tát bà bột đà bột địa, tát 
đa bệ tệ. Nam mô tát đa nấm tam miệu tam bồ đà cu tri nẩm. 


Ta xá ra bà ca tăng già nấm. Nam mô lô kê A la hán đa nấm. Nammô 
tô lô đa ba na nấm. Nammô ta yết rị đà già di nấm. Nam mô lô kê 
tam miệu già đa nấm. Tam miệu già ba ra để ba đa na nấm. Nam mô 
đề bà ly sắc nỏa. Nam mô tấty đà da tỳ đĩa da đà ra ly sắc nỏa. Xá ba 
noa yết ra ha ta ha ta ra ma tha nấm. Nammô bạt ra ha ma ni. 
Nammô nhơn đà ra da. Nammô bà già bà đế, lọ đà ra da. Ô ma bát 
đế, ta hê dạ da. Nam mô bà già bàđế. Na ra dẫẳ noa da. Bàn giá ma ha 


tam mộ đà ra. Nam mô tất yết rị đa da. Nammô bà già bà đế. Ma ha 
ca ra da. Địa rị bát lặc na già ra. Tỳ đà ra ba noa ca ra da. A địa mục 
đế. Thi ma xá na nê bà tất nê. Ma đát rị già noa. Nam mô tất yết rị đa 
đa. Nam mô bà già bà đế. 


Đa tha già đa cu ra da. Nam mô bát đầu ma cu ra da. Nam mô bạc xà 
ra cu ra da. Nammô ma nỉ cu ra da. Nammô già xà cu ra da. Nammô 
bà già bà đế, đế rị trà du ra tây na, ba ra ha ra noa ra xà da, đa tha 
giàđa da. Nammô bà già bà đế. Nammô a di đa bà da đa tha dà đa da, 
a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà da. Nam mô bà già bà đế, a sô bệ da, 
đa tha già đa da, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà da. 


Nam mô bà già bà đế, bệ sa xà da cu lô phệ trụ rị da, bác ra bà ra xà 
da, đa tha già đa da. Nammô bà già bà đế, tam bổ sư tỳ đa, tát lân nại 
ra lặc xà da, đa tha già đa da, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà da. 
Nam mô bà già bà đế, xá kê dã mẫu na duệ, đa tha già đa đa, a ra ha 
đế, tam miệu tam bồ đà da. 


Nam mô bà già bà đế, lặc đác na kê đô ra xà da, đa tha dà đa da, a ra 
ha đế, tam miệu tam bồ đề da, đế biều nam mô tát yết rị da, ế đàm 
bà già bà đa, tát đát tha dà đô sắc ni sam, tát đát đa bác đác lam. Nam 
mô a bà ra thị đam, bác ra đế dương kỳ ra, tát ra bà bộ đa yết ra ha, 
ni yết ra ha yết ca ra ha nỉ, bạc ra tỷ địa da sất đà nể, a ca ra mật rị 
trụ, bác rị đát ra da nảnh yết rị, tát ra bà bànđà na mục xoa ni, tát ra 
bà đột sắc tra đột tất phạp, bát na nê phạt ra ni, giả đô ra thất đế 
nẩm, yết ra ha ta ha tát ra nhả xà, tỷ đa băng ta na yết rị, a sắc tra 
băng xá đế nẩm, na xoa sát đác ra nhả xà, ba ra tát đà na yết rị, a sắc 
tra nấm, ma ha yết ra ha nhả xà, tỳ đa băng tát na yết rị, tát bà xá đô 
lô nểbà ra nhả xà, hô lam đột tất phạp, nan giá na xá ni, tỷ sa xá tất 
đác ra, a kiết ni ô đà ca ra nhã xà, a bác ra thị đa cu ra, ma ha bác ra 
chiến trì, ma hađiệp đa, ma ha đế xà, ma ha thuế đa xa bà ra, ma ha 
bạt ra bàn đà ra bà tất nể,a rị da đa ra, tỳ rị cu tri, thệ bà tỳ xà đa, 
bạt xà ra ma lễ để, tỳ xá lô đa, bột đằng võng ca, bạt xà ra chế hắt na 
a giá, ma ra chế bà bác ra chất đa, bạt xà ra thiện trì, tỳ xá ra giá, 
phiến đa xá bệ đề bà bổ thị đa, tô ma lô ba, ma ha thế đa, a rị da đa 
ra, ma ha bà ra a bác ra, bạt xà ra thương yết ra chế bà, bạc xà ra cu 
ma rị, cu lam đà rị, bạt xà ra hắc tát đa giá, tỳ địa gia kiền giá na ma 
rị ca, khuất tô mẫu bà yết ra đa na, bệ lô giá na cu rị đa, dạ ra thố sắc 
ni sam, tỳ chiết lam bà ma nỉ giá, bạt xà ra ca na ca ba ra bà, lô xà na 
bạt xà ra đốn trỶ giá, thế đa giá ca ma ra sát xa thi ba ra bà, ế đế di 
đế, mẫu đà ra yết noa, ta bệ ra sám, quật phạm đô, ấn thố na mạ mạ 
tỏa. 


(ĐỆ NHỊ) 


Ô hồng rị sắc yết noa, bác lặc xá tất đa, tát đát tha già đô sắc ni sam. 
Hổ hồng đo lô ung chim bà na. 


Hổ hồng đô lô ung tất đam bà na. Hổ hồng đô lô ung ba ra sắc địa da 
tam bác xá noa yết ra. Hổ hồng đô lô ung, tát bà được xoa hắc ra sát 
ta, yết ra ha nhã xà, tỳ đằng băng tát na yết ra. Hổ hồngđô lô ung, gỉa 
đô ra thi để nẩm yết ra ha ta ha tát ra nấm, tỳ đằng băng tát na ra. 
Hổ hồng đô lô ung, ra xoa, bà già phạm tát đát tha già đô sắc ni sam, 
ba ra điểm xà kiết rị, ma ha ta ha tát ra, bột thọ ta ha tát ra thất rị sa, 
cu tri ta ha tát nê đế lệ, a tệ đề thị bà rị đa, tra tra anh ca ma ha bạt 
xà lô đà ra, đế rị 


bồ đà na, man trà ra, ô hồng, ta tất đế bạc bà đô, mạ mạ, ấn thố na 
mạ mạ tỏa. 


(ĐỆ TAM) 


Ra xà bà dạ,chủ ra bạt dạ, a kỳ ni bà dạ, ô đà ca bà đạ, tỳ xa bà dạ, 
xá tất đa r bà dạ, bà ra chước yết ra bà dạ, đột sắc xoa bà dạ, a xá nể 
bà dạ, a ca ra mật rị trụ bà dạ, đà ra ni bộ di kiếm ba già ba đà bà dạ, 
ô ra ca bà đa bà dạ, lặc xà đàng trà bà dạ, na già bà dạ, tỳ điều đát bà 
đạ, tô ba ra noa bà dạ, được xoa yết ra ha, ra xoa tư yết ra ha, tất rị 
đa yết ra ha, tỳ xá giá yết ra ha, bộ đa yết ra ha, ca tra bổ đơn na yết 
ra ha, tất kiền độ yết ra ha, a bá tất ma ra yết ra ha, ô đàn ma đà yết 
ra ha, xa dạ yết ra ha, hê rị bà đế yết ra ha, xả đa ha rịnẩm, yết bà ha 
rị nấm, lô địa ra ha rị nấm, man ta ha rị nấm, mê đà ha rị nấm, man 
ta ha rị nấm, mê đà ha rị nấm, ma xà ha rị nấm, xà đa ha rị nữ, thị tỳ 
đa ha r] 


nẩm, tỳ đa ha rị nấm, bà đa ha rị nấm, a du giá ha rị nữ, chất đa ha 
rịnữ, đế sam tát bệ sam, tát bà yết ra ha nẩm, tỳ đa dạ xà sân đà dạ 
di, kê ra dạdi, ba rị bạt ra giả ca hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, 
kê ra dạ di, trà diễn ni hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ 
di, ma ha bát du bác đát dạ, lô đà ra hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ 
di, kê ra dạ di, na ra dạ noa hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê 
ra dạ di, đát đồa già lô trà tây hất rị đổm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê 
ra dạ di, ma ha ca ra ma đát rị già noa hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà 
đị di, kê ra dạ di, xà dạ yết ra, ma đột yết ra, tát bà ra tha ta đạt na 
hất rị đổm, tỳ đà dạ xà sân đà đạ di, kê ra dạ di, giả đốt ra bà kỳ nễ 
hất rị đổm, tỳ 


đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, tỳ rị dương hất rị tri, nan đà kê sa 
ra đà noa bác đế, sách hê dạ hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê 
ra dạ di, na yết na xá ra bà noa hất rị đổm, tỳ đà dạ xà sânđà dạ 


đi, kê ra dạ di, a la hán hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra 
đạdi, tỳ đa ra già hất rị đờm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, bạt 
xà ra ba nể, cu hê dạ, cu hệ dạ ca địa bát đế hất rị đổm, tỳ đà dạ 


xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ra xoa võng bà già phạm, ấn thố na mạ 
mạ tỏa. 


(ĐỆ TỨ) 


Bà già phạm, tát đát đa tát đát ra. Nam mô tý đô đế, a tất đa na ra lặc 
ca, ba ra bà tất phổ tra, tỳ ca tát đát đa bác đế rị, thập phật ra thập 
phật ra, đà ra đà ra, tần đà ra tần đà ra, sân đà sân đà. Hổ 


hồng, hổ hồng, phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra ta ha, 
hê hê phấn, a mâu ca da phấn, a ba rađề ha đa phấn, ba ra ba ra đà 
phấn, a tố ra tỳ đà ra ba ca phấn, tát bà đề bệtệ phấn, tát bà na già tệ 
phấn, tát bà dược xoa tệ phấn, tát bà kiền thát bà tệphấn, tát bà bổ 
đơn na tệ phấn, ca tra bổ 


đơn na tệ phấn, tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn, tát bà thập bà lê tệ 
phấn, tát bà a bá tất ma lê tệ 


phấn, tát bà xá ra bà noa tệ phấn, tát bà địa đế kê tệ phấn, tát bà đát 
ma đà kệ tệ phấn, tát bà tỳ đà da ra thẹ giá lê tệ phấn, xà dạ yết ra 
ma độ yết ra, tát bà dạ tha tađà kê tệ phấn, tỳ địa da giá lê tệ 


phấn, giả đô ra phược kỳ nể tệ phấn, bạt xà ra cu ma rị, tỳ đà dạ ra 
thệ tệ phấn, ma ha ba ra đỉnh dương xoa kỳ rị tệ phấn, bạt xà ra 
thương yết ra dạ, ba ra trượng kỳ ra xà da phấn, ma ha ca ra dạ, ma 
ha mạt đát rị ca noa. Nam mô ta yết rị đa dạ phấn, tỷ sắc noa tỳ 
duệphấn, bột ra ha mâu ni duệ 


phẫn, a kỳ ni duệ phấn, ma ha yết rị duệ phẫn, yết ra đàn tri duệ 
phẫn, miệc đát rị duệ phấn, lao đát rị duệ phấn, giá văn trà duệphấn, 
yết la ra đát rị duệ phấn, ca bát rị duệ phấn, a địa mục chất đa ca thi 
ma xá na, bà tư nể duệ phấn, diễn kết chất, tát đỏa bà tỏa, mạ mạ ấn 
thố na mạm tỏa. 


(ĐỆ NGŨ) 
Đột sắc tra chất đa, a mạt đát rị chất đa, ô xà ha ra, già bà ha ra, già 
bà ha ra, lô địa ra ha ra, bà ta ha ra, ma xà ha ra, xà đa ha ra, thi tỳ 


đa ha ra, bạc lược dạha ra, kiền đà ha ra, bố sử ba ha ra, phả 


ra ha ra, bà tỏa ha ra, bác ba chấtđa, đột sắc tra chất đa, lao đà ra 
cah61t đa, dược xoa yết ra ha, ra sắt ta yết ra ha, bế lệ đa yết ra ha, 


tỳ xá giá yết ra ha, bộ đa yết ra ha, cưu bàn trà yết ra ha, tất kiền đà 
yết ra ha, ô đát ma đà yết ra ha, xa dạ yết ra ha, a bá tát ma ra yết ra 
ha, trạch kê cách trà kỳ ni yết ra ha, rị Phât đế yết ra ha, xà di ca yết 
ra ha, xá cu ni yết ra ha, mộ đà ra nan địa ca yết ra ha, a lam bà yết 
ra ha, kiền độ ma ni yết ra ha, thập phạt ra yên ca hê ca, trị đế dược 
ca,đát lệ đế dược ca, giả đột thác ca, ni đề thập phạt ra, tỳ sam ma 
thập phạt ra, bạc để ca, tát bà thập phạt ra, thất lô kiết đế, mạt đà bệ 
đạt lô chế kiếm, a ởlô kiềm, mục khê lô kiềm, yết rị đột lô kiềm, yết 
ra ha yết lam, yết noa du lam, đản đa du lam, hất rị dạ du lam, mạt 
mạ du lam, bạt rị thất bà du lam, tỷlật sắc tra du lam, ô đà ra du lam, 
yết tri du lam, bạt tất đế du lam, ô lô du lam, thường già du lam, hắc 
tất đa du lam, bạt đà du lam, ta phòng án già bác ra trượng già du 
lam, bộ đa tỷ đa trà trà kỳ ni thập bà ra, đà đột lô ca kiếnđốt lô kiết 
tri, bà lộ đa tỳ, tát bác lô ha lăng già, du sa đát ra, ta na yết ra tỳ sa 
dụ ca, a kỳ ni ô đà ca, mạt ra bệ ra kiến đa ra, a ca ra mật rị đốtđát 
liểm bộ ca, địa lật lặc tra, tỷ rị sắc chất ca, tát bà na cu ra, tứ dẫn già 
tệ yết ra rị dược xoa đác ra sô, mạt ra thị phệ đế sam ta bệ sam, tất 
đát đa bác đát ra, ma ha bạc xà lô sắc ni sam, ma ha bác lặc trượng 
kỳ lam, dạ ba độtđà xá du xà na, biện đát lệ noa, tỳ đà da bàn đàm ca 
lô di, đế thù bàn đàm ca lô di, bát ra tỳ đà bàn đàm ca lô di đát điệt 
tha. 


Án a na lệ, tỳxá đề bệ ra bạc xà ra đà rị, bàn đà bàn đà nể, bạt xà ra 
bàn ni phấn. Hổhồng đô lô ung phấn, ta bà ha. 


LƯỢC GIẢI 


Tổ Đơn Hà nói: Từ xưa đến nay không có ai dịch nghĩa thần chú. Vì 
có năm nguyên nhân: 1. Lời bí mật của Phật, duy có Phật với Phật 
mới biết, ngoài các vị thánh cũng không thể biết được. 2. Vì một chữ 
hoặc một câu có hàm vô số nghĩa. 3. Hoặc tên của các vị quỷ thần, 
kêu gọi các vị ấy liền đếnđể 


bảo hộ người tu. 4. Mặt ấn của chư Phật, kể âm người dương đều 
phải tuân theo, cũng như ấn sắc của nhà vua. 5. Người chí tâm tụng 
trì, sẽ được diệt trừ tội nặng và mau chứng quả Thánh. 


Các nhà phiên âm có khác, song hành giả chí tâm trì tụng một bổn 
nào cũng đều được hiệu quả. 


IV. Công năng của thần chú 


A Nan, mười phương các đức Như Lai đều nhờ “tâm chú” này mà 
hàng phục các ma, ngăn đẹp ngoại đạo, được thành quả Phật. Mười 


phương chư Phật đều nhờ “tâm chú” này mà cứu độ tất cả chúng 
sanh khỏi các tai nạn khổ não như thủy tai, hỏa tai, cơcẩn v.v... và 
cứu độ chúng sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đều được giải 
thoát. 


Các ông là hàng Thinh văn hữu học chưa khỏi luân hồi, phát tâm cầu 
quả A la hán, nếu không trì chú này, mà muốn cho khỏi các ma 
chướng thì không thể được. 


Sau khi ta diệtđộ, các chúng sanh đời sau, nếu có người trì tụng chú 
này, thì các tai nạn: thủy tai, hỏa hoạn, thuốc độc, độc trùng, ác thú, 
yêu tỉnh, qủy quái v.v... đều chẳng hại được. 


Nếu người phạm tội ngũ nghịch, phá trai, phạm giới, khi chí tâm trì 
chú này, thì các tội đều tiêu, cũng như nước nóng làm giá tan. Những 
người không con, muốn cầu con, tụng chú này sẽ được con, cầu 
trường thọ v.v... được trường thọ, mỗi mỗiđều như ý nguyện. 


V. Các vịthiên thần phát nguyện bảo hộ người trì chú 


Khi Phật nói thần chú này rồi, trong hội có vô số thần Kim cang, 
đồng lạy Phật và phát lời thệ nguyện: 


-Chúng con xin sẽ thành tâm bảo hộ cho người trì chú này. 


Lại có vô số các vị chư Thiên và Thánh Thần đều đứng dậy lạy Phật 
và phát nguyện bảo hộ người trì chú này, khiến cho họ khỏi các ma 
chướng và mau đặng thành đạo vô thượng Bồ đề. 


Lại có vô số vịKim cang Tạng Bồ tát, đồng đứng trước Phật, phát lời 
thệ rằng: 


- Con tu hành chẳng chịu vào Niết bàn, nguyện ở lại đời sau để theo 
bảo hộ người tu hành, không cho các loài ác ma đến nhiễu hại, chúng 
nó phải ở cách xa người tu ngoài mười do tuần. Nếu có loài ác ma 
nào lai vãng đến người trì chú này, thì con dùng cây báo sử đánh nó 
nát như bụi, để cho người tu hành được nhưnguyện. 


VI. Ông A Nan hỏi Phật tu hành phải trải qua bao nhiêu địa vị 
mới được thành Phật A Nan đứng dậy lạy Phật và thưa rằng: - Bạch 
Thế Tôn, người tu hành từ khi phát tâm cho đến thành Phật, phải 
trải qua bao nhiêu địa vị, và thứ lớp tu hành như thế nào? Xin Phật ừ 
bi chỉ dạy cho kể mê muội này. 


Phậtkhen không A Nan và dạy rằng: - Ta sẽ vì ông và chúng sanh đời 


sau cầu quả Đại thừa, chỉ dạy con đường tu hành từ địa vị phàm 
phu, cho đến khi vào đại Niết bàn, vậy các ông phải chăm chú nghe 
ta chỉ dạy: 


- A Nan, các ông phải biết: Từ nơi chơn tâm thanh tịnh, rời các danh 
tướng, không có thế giới và chúng sanh, vì vọng động nên có sanh, 
nhơ sanh có diệt; sanh diệt cũng đều là vọng, diệt hết vọng gọi là 
chơn, thế gọi là Vô thượng Bồ đề và đại Niết bàn là hai quả chuyển y 
của Như Lai vậy. 


VII. Phật dạy ba món tiệm thứ 


- A Nan, ông nay muốn tu hành để thành Phật, thì phải tuần tự y theo 
ba món tiệm thứ này, mới có thể diệt trừ được gốc rễ của loạn 
tưởng, cũng như người muốn súc sạch cái bình để đựng đồ qý, thì 
trước hết phải đổ độc ra, kế dùng tro chùi rửa, sau dùng nước nóng 
và chất thơm rửa lại thiệt sạch, rồi mới có thể đựng vị cam lồ được. 


Ba món tiệm thứ là: 


1.Trừ các trợduyên bên ngoài: Ăn, không nên ăn những vật không 
hợp với người tu hành, như ăn thịt uống rượu và ngũ vị tân v.v... 
Ngũ vị tân, ăn sống thì nó tăng trưởng tánh nóng giận, ăn chín hay 
sanh tham dục, tụng kinh trì chú chẳng hiệu nghiệm, Thánh thần 
không bảo hộ. Còn chỗ ở tu thì phải tìm chỗ nào cho hợp với hoàn 
cảnh của người tu hành. 


2.Trừ các chánh nhơn bên trong: Cốt yếu là hành giả phải nghiêm trì 
tịnh giới, không dâm, sát, đạo và vọng, gìn giữ ngoài thân không 
phạm, trong tâm không động, thân và tâm đều thanh tịnh như băng 
tuyết. 


3.Trừ các nghiệp hiện tiền: Khi tiếp xúc với trần cảnh, không khởi 
vọng niệm phân biệt theo sáu trần, xoay các cảm giác trở về bản tâm 
thanh tịnh. Do ngoài không duyên theo trần cảnh, trong sáu căn 
không vọng động, đồng một thể thanh tịnh, nên mười phương thế 
giới đều được thanh tịnh sáng suốt; cũng như trong ngọc lưu ly có 
hàm chứa mặt trăng sáng. Hành giả lúc bấy giờ thân tâm thơthới, 
chứng đặng vô sanh pháp nhẫn, mười phương chư Phật đều hiện 
trong tâm người ấy. Từ đây hành giả 


lần lần tăng tiến tu hành, tiến lên các quảThánh. 


VII. Hành giả phải trải qua 55 địa vị mới đến qua Phật A Nan, 
người tu hành khi ái dục khô khan, sáu căn không còn chạy theo sáu 


trần nhiễm trước, lúc bấy giờ chỉ có trí huệ khô khan, chưa thấm 
nhuần nước pháp của Phật. Đây là địa vị đầu tiên tên Càn huêđịa 
(huệ khô), lần lần tấn tu vào địa vị Thập tín (mười món tin): 1. Tín 
tâm trụ 

2. Niệm tâm trụ 

3. Tỉnh tấn tâm 

4. Huệ tâm trụ 

5. Định tâm trụ 

6. Bất thối tâm 

7. Hộ pháp tâm 


8. Hồi hướng tâm 


9. Giới tâm trụ 

10. Nguyện tâm trụ 
MÃN ĐỊA VỊ THẬP TÍN ĐẾN THẬP TRỤ 
Phát tâm trụ 

Trị địa trụ 

Tu hành trụ 

Sanh quý trụ 

Phương tiện cụ túc trụ 
Chánh tâm trụ 

Bất thối trụ 

Đồng chơn trụ 

Pháp vương tửtrụ 
Quán đảnh trụ 


MÃN THẬP TRỤĐẾN THẬP HẠNH 


1.Hoan hỷhạnh 
2.Nhiêu ích hạnh 
3.Vô sân hận hạnh 
4.Vô tận hạnh 
5.Ly sỉ loạn hạnh 
6.Thiện hiện hạnh 
7.Vô trước hạnh 
8.Tôn trọng hạnh 
9.Thiện pháp hạnh 
10.Chơn thật hạnh 
MÃN THẬP HẠNH ĐẾN THẬP HỒI HƯỚNG 


1.Cứu độ nhứt thế chúng sanh, ly chúng sanh tướng hồi hướng 2.Bất 
hoại hồi hướng 


3.Đẳng nhứt thếPhật hồi hướng 

4.Chí nhứt thế xứhồi hướng 

5.Vô tận công đức tạng hồi hướng 

6.Tùy thuận bìnhđẳng thiện căn hồi hướng 


7.Tùy thuận đẳng quán nhứt thế chúng sanh hồi hướng 


8.Chơn như tướng hồi hướng 

9.Vô phược giải thoát hồi hướng 

10.Pháp giới vô lượng hồi hướng 

MÃN THẬP HỒI HƯỚNG ĐẾN TỨ GIA HẠNH 
1.Noãnđịa 


2.Đảnh địa 


3.Nhẫn địa 
4.Thế đệ nhứtđịa 
MÃN TỨ GIA HẠNH ĐẾN THẬP ĐỊA 
1.Hoa hy địa 
2.Ly cấu địa 
3.Phát quangđịa 
4.Diệm huệ địa 
5.Nan thắngđịa 
6.Hiện tiềnđịa 
7.Viễn thànhđịa 
8.Bất độngđịa 
9.Thiện huệ địa 
10.Pháp vânđịa 


(Khi mãn Thậpđịa đến địa vị Đẳng giác, qua Đẳng giác đến Diệu giác 
tức là Phật. Trừ địa vị Càn huệ 


ra, thì từ địa vị Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Tứ 
gia hạnh, Thập địa và Đẳng giác, nghĩa là phải trải qua 55 địa vị này 
mớiđược quả Phật. 


Song trong khi trải qua 55 địa vị này, phải gặp 50 món ma là những 
điều nguy hiểm nhứt trênđường tu hành). 


IX. 50 món ma chướng (ngũ ấm ma) 
Thuyết pháp gần xong, đức Như Lai đứng dậy, tay vịn ghế thất bửu, 


kêu Ngài A Nan và đại chúng dạy thêm rằng: 


- Các ông chưa rõ trên đường tu hành, còn gặp nhiều cảnh ma rất là 
nguy hiểm. Nếu các ông không biết trước, sanh tâm tà kiến thì đọa 
vào ác đạo, cũng như người nhận lầm giặc làm con, thì bị hại chẳng 
ít. Vậy các ông phải chăm chú nghe, ta sẽ chín chắn chỉ dạy cho. 


Này A Na, tất cả chúng sanh cùng với người mười phương chư Phật, 


đồng một thể chơn tâm thanh tịnh không hai. Bởi các ông bị vô minh 
vọng tưởng, nên sanh ra mười phươong hư không và thế giới nhiều 
như vi trần, nhưng mười phương hư không và hằng sa thế giới đó 
đều sanh ở trong chơn tâm của các ông, chẳng khác nào mộtđiềm 
mây nhỏ sanh trong trời xanh. Nếu người ngộ được chơn tâm rồi thì 
mười phương hư không và thế giới đều tiêu hết. 


Bởi các loài ma kia thấy người tu hành sanh tâm lo sợ cho bà con 
quyến thuộc của chúng sẽ tiêu diệt, nên chúng dùng đủ thần lực đến 
nhiễu hại người tu. Chúng nó cũng đủnăm phép thần thông biến hóa 
chỉ chưa được lậu tận thông. 


Mặc dầu chúngđủ năm phép thần thông và sức mạnh, song vẫn còn ở 
trong vòng trần lao; nếu các ông trong khi tu thiền tâm được thanh 
tịnh sáng suốt, không vọng động, thì chúng ma kia không làm sao hại 
được. Cũng như dao chặt xuống nước, gió thổi ánh sáng, hoàn toàn 
không dính líu gì. Chúng ma kia phải lần lần tiêu diệt như băng bị 
nước nóng chế vào và tối tăm bị ánh sáng phá trừ; chỉ lo một điều là 
các ông cũng như chủ nhà, nếu chủ nhà mê muội rồi thì các ma 
chướng kia như khách dễ bề 


nhiễu hại, rồi các ông trở làm con cái của ma, sau thành người ma. 


Ma Đăng Già là thứ ma yếu hèn, nó chỈ làm ông phá một giới trong 
tám muôn giới mà thôi, nhờtâm ông thanh tiónh nên chẳng bị trầm 
luân. Còn các chúng ma này rất là nguy hiểm, nó phá tan giới thân 
huệ mạng làm cho ông nhiều kiếp luân hồi. Chẳng khác nào như ông 
quan lớn bị cách chức, gia tài sự 


sản bị tịch thâu, trởthành một người đân trắng, không thể cầu cứu 
với ai được. 


X. Mười món ma về sắc ấm 

1.THÂN THỂKHÔNG BỊ CHƯỚNG NGẠI 

Này A Nan, người trong khi tu thiền do sức dụng công, nên tâm tánh 
được nhiệm mầu sáng suốt, tựthấy thân thể mình trong giây phút 
qua lại tự tại, không bị cái gì làm chướng ngại. Vì công dụng tu 
luyện, nên tạm hiện ra các việc như vậy, không phải là chứng Thánh; 
nếu sanh tâm nghĩ mình chứng Thánh, thì bị ma cám dỗ. 


2.LƯỢM BỎ TRÙNG ĐỘC TRONG THÂN 


A Nan, hành giả trong lúc dụng công tu thiền, thoạt thấy thân thể 


mình trong suốt, các loài trùng độc, sên bò qua lại, rồi lượm bỏ ra 
ngoài mà thân không đau đớn. Vì dụng công tu luyện nên tạm hiện ra 
cảnh như vậy, không phải chứng Thánh. Nếu nghĩ mình chứng 
Thánh thì bị ma nó cám dỗ. 


3.NGHE TRONG HƯKHÔNG CÓ TIẾNG NÓI PHÁP 


Hành giả trong lúc tu thiền, nghe trong hư không có tiếng thuyết 
pháp, hoặc nghe Thánh, Hiền, Tiên, Phật trong mười phương thế giới 
đều nói ra nghĩa lý nhiệm mầu. Đây vì hành giả dụng công tu luyện 
nên tự tâm biến hiện ra cảnh giới như vậy, không phải chứng Thánh, 
nếu nghĩ mình chứng Thánh, thì bị ma ám ảnh. 


4.THẤY PHẬT HIỆN VÀ HOA SEN NỞ 


Người tu thiền định, khi tâm thanh tịnh rồi, tự phát ra ánh sáng. Lúc 
bấy giờ thấy mười phương đều hiện ra sắc vàng, tất cả các vật loại 
hóa thành Phật cả. Lại thấy đức Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi trên đài 
thiên quang, các đức Phật ngồi xung quanh và có vô số hoa sen đồng 
thời xuất hiện. Đây do hành giả 


dụng công tu thiền, nên thấy có cảnh tạm hiện ra như vậy, không : 
phải là chứng Thánh; nếu nghĩ mình chứng Thánh, thì bị ma cám dỗ. 


5.THẤY CÁC VẬT BÁU ĐẦY CẢ HƯ KHÔNG 


Người trong khi tu thiền thấy mười phương hư không đều thành bẩy 
báu, nào màu xanh, sắc vàng, đỏ, trắng, hiện ra vô số, mà chẳng 
chướng ngại nhau. Đây do trong lúc tu thiền, vì hành giả dụng công 
đè nén vọng niệm thái quá, nên nó biến hiện ra cảnh như vậy, không 
phải chứng Thánh; nếu nghĩa mình chứng Thánh, thì bị ma cám dỗ. 


6.THẤY BAN ĐÊM NHƯ BAN NGÀY 


Người tu thiền định, do tâm yên tịnh nên phát ra ánh sáng. Lúc bấy 
giờmặc dù nửa đêm, ở trong nhà tối mà vẫn thấy rõ hết cả mọi vật, 
không khác chỉ ban ngày. Vì hành giả dụng công tu luyện nên tạm 
hiện ra cảnh như vậy, không phải chứng Thánh; nếu cho mình chứng 
Thánh, thì bị ma cám dỗ. 


7.THÂN THỂKHÔNG BIẾT ĐAU 


Người tu thiền đến khi tâm tánh được rỗng không, thì thân thể chẳng 
biếtđau. Lúc bấy giờ lửa đốt không cháy, dao chặt không đau. Đây do 
sức dụng tâm tu luyện của hành giả nên tạm được như vậy, không 
phải chứng Thánh; nếu cho mình chứng Thánh, thì bị ma cám dỗ. 


8.THẤY CẢNH GIỚI PHẬT HIỆN KHẮP NƠI 


Người tu thiền định do dụng công cùng tột, nên thấy mười phương 
núi sông toàn cả thế giới đều biến thành cõi Phật, đủ cả bảy món báu 
chiếu sáng khắp giáp. Lại thấy hằng sa chư Phật ở trong cung điện 
tốt đẹp hiện đầy cả hưkhông. Trông lên trên thì thấy các cung trời, 
xem trở xuống lại thấy hết các cõi địa ngục đều không có chướng 
ngại. Đây do lúc tu thiền, vì hành giả ngưng vọng tưởng lâu ngày, 
nên nó hóa hiện như vậy, không phải chứng Thánh; nếu cho mình 
chứng Thánh, thì bị đọa vào đường tà. 


9.BAN ĐÊM THẤY, NGHE ĐƯỢC PHƯƠNG XA 


Trong khi tu thiền, do tâm tham cứu sâu xa, nên trong lúc giữa đêm 
thấy được nào là chợ buà, đường sá, bà con họ hàng ở các phương 
xa, hoặc nghe được tiếng nói. Đây do hành giả kiềm thúc cái vọng 
tâm thái quá, nên tạm hiện ra nhưvậy, không phải chứng Thánh; nếu 
cho mình chứng Thánh, thì bị đọa vào đường tà. 


10.THÂN HÌNH BIẾN HÓA, NÓI PHÁP THÔNG SUỐT 


Trong khi tu thiền, do hành giả dụng tâm tham cứu cùng tột, nên 
thấy có các v†Thiện tri thức, chỉ 


trong giây phút mà thân mình biến hóa nhiều cách. Đây do trong khi 
tu thiền vì hành giả sanh tâm chấp trước, nên bị ma ám ảnh, làm cho 
người này thông suốt nghĩa mẩu, nói pháp vô ngại, không phải chứng 
Thánh; nếu chẳng chấp trước thì cảnh ma này lần lần tiêu; còn cho 
mình chứng Thánh thì bị đọa vào cảnh ma. 


TÓM LẠI 


Này A Nan! Mười cảnh ma này, đều do trong lúc tu thiền, hành giả 
dụng tâm phá trừ sắc ấm, nên nó biến hiện ra các cảnh như vậy. Nếu 
khi gặp những cảnh ấy, mê lầm không biết, cho mình đã chứng 
Thánh thì bị ma nó ám ảnh, rồi sanh đại vọng ngữ, nói mình thành 
đạo chứng quả v.v... sau khi chết rồi đọa vàođịa ngục vô gián. Vậy 
khi ta nhập diệt rồi, các ông nên y lời ta dạy, đem những việc ma này 
giảng dạy cho người tu hành đời sau, bảo hộ người tu hànhđặng đạo 
quả, chớ để cho họ bị thiên ma nhiễu hại. 


Bài Thứ Mười Lăm: 10 món ma về thọ ấm, 10 món ma về tưởng 
ấm I. Mười món ma về thọ ấm: 


1. Thất loài vật, thương khóc 


2. Chí đõng mãnh bằng Phật 


3. Tâm nghĩ tưởng khô khan 


4. Đặng chút ít cho là đầy đủ 

5. Tâm buồn rầu vô hạn 

6. Vui cười không thôi 

7. Sanh đa] ngã mạn 

8. Tâm không khinh an 

9. Chấp không 

10. Vì quá tham ái nên sanh ra cuồng 
II. Mười món ma về tưởng ấm: 

1. Tham cầu diệu dụng 

2. Tham cầu du ngoạn 

3. Cầu ngộ chơn lý 

4. Móng tâm muốn biết nguồn gốc của muôn loài 
5. Tham cầu cảm ứng linh nghiệm 

6. Tham cầu chỗ ở vắng vẻ u tịch 

7. Tham cầu biết kiếp trước 

8. Tham cầu thần thông 

9. Tham cầu không không 

10. Tham cầu sống lâu 

I. MƯỜI MÓN MA VỀ THỌ ẤM : 

1. Thấy loài vật, thương khóc 

Này A Nan, người tu thiền định khi phá trừ sắc ấm rồi, tâm trí sáng 


suốt, do hàng giả dụng công dẳn ép các vọng tưởng thái hóa, nên 
phát sanh lòng thương xót các loài vật vô cùng, cho đến thấy loài 


mòng muỗi, thương cũng như con ruột, thương cho đến nỗi sa nước 
mắt khóc ròng. Nếu hành giả giác ngộ thì cảnh ấy lần lần tiêu hết, 
không có hại chỉ; còn mê lầm không biết, thì bị ma sầu bi ám ảnh vào 
tâm, rồi thấy người tự khóc ròng, tâm mất chánh định, sau khi chết 
rồi đọa vào cảnh ma. 


2. Chí dõng mãnh bằng Phật 


Này A Nan, người tu thiền định khi sắcẫấm tiêu, thọ ấm hiện bày, 
thấy có nhiều điều linh ứng và những cảnh tốt đẹp hiện ra. Vì trong 
lòng cảm khích thái quá, nên hành gỉả phát tâm đại dõng mãnh, lập 
chí đồng với chư Phật, quyết tu một đời thành Phật, không chịu trải 
qua bao vô số kiếp. Nếu hành giả giác ngộ thì cảnh ấy lần lần tiêu 
diệt; còn mê lầm không biết cho mình chứng Thánh thì bị ma nhập 
tâm, thấy người hay khoe khoang hống hách, ngã mạn không ai 
bằng, cho đến trên thấy không có Phật, dưới thấy không có người, 
mất chánh định, sau khi chết rồi bị đọa vào ác đạo. 


3. Tâm nghĩ tưởng khô khan 


Lại nữa, người tu thiền định, khi địa vịcũ đã qua khỏi, địa vị mới 
chưa chứng, lúc ấy bơ vơ giữa chừng, vị trí lực suy kém, nên trong 
tâm sanh ra rất khô khan, tất cả thời nhớ nghĩ vẩn vơ, rồi tựcho đó là 
tỉnh tấn. Đây vì trong lúc tu thiền, không có trí tuệ sáng suốt đểphán 
đóan. Nếu hành giả hiểu biết thì không có hại; còn mê lầm không 
biết, cho mình chứng Thánh thì bị ma ám ảnh vào tâm, sớm chiều 
bóc quăng trái tim của mính, mất chánh định, chết rồi đọa vào ác 
đạo. 


4. Đặng chút ít cho là đầy đủ 


Người tu thiền định khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, vì dùng huệ 
nhiều hơn định, mất sự thăng bằng, nên gặp những cảnh thù thắng 
hiện ra, sanh lòng nghỉ ngờ cho là Đức Tỳ Lô Giá Na Phật, mới đặng 
chút ít cho là đầy đủ. Nếu hành giả hiểu biết thì không có hại; còn 
mê lầm không biết cho mình là Thánh, thì bị ma ám ảnh, khi gặp 
người tự xưng: “Ta đặngđạo vô thượng Bồ đề”, sẽ mất chánh định, 
sau đọa vào đường ma. 


5. Tâm buồn rầu vô hạn 


Người tu thiền định, khi cảnh cũ đã mất,địa vị mới chưa chứng, tự 
thấy bơ vơ; gặp cảnh giannan nguy hiểm, sanh tâm buồn rầu vô hạn, 
như ngồi trên chông sắt, như uống thốc độc, tâm chẳng muốn sống, 
thường cầu xin người giết giúp thân mạng mình, đặng sớm được giải 


thóat. Đây là do trong khi tu hành, hành giả thiếu phương tiện để 
lướt qua những cảnh ấy. Nếu liễu ngộ thì không hại; còn mê lầm 
chẳng biết, hành giả cho mình chứng Thánh, thời bị ma u sầu ám 
ảnh, rồi tự cầm gươm dao lóc lấy thịt mình, ưa bỏ thân mạng, 

thường hay lo rầu hoặc vào ở trong núi non rừng rú, không muốn 
thấy người, mất tâm chánh định, sau chết rồi đọa vào đường ma. 


6. Vui cười không thôi 


Người tu thiền định, khi tâm được thanh tịnh an ổn rồi, bỗng nhiên 
sanh ra vui mừng vô hạn không thể ngăn được. Nếu hiểu biết thời 
không có hại; còn mê lầm cho mình chứng Thánh, thì bị ma nhập vào 
tâm phủ, Thấy người cười hòai, đi trên đường sá một mình ca múa, 
tự cho rằng “Ta đã đặng vô ngại giải thóat”, mất chánh định, sẽ đọa 
vào đường tà. 


7. Sanh đại ngã mạn 


Người tu thiền định, khi thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, tự cho 
mình được như thế là đầy đủ rồi, sanh tâm ngã mạn, đối với mười 
phương chư Phật còn khinh khi, huống hồ là Thinh-văn, Duyên-giác. 


Nếu hiểu ngộ thì chẳng hại; còn hành giả mê lầm không biết cho là 
chứng Thánh, thì bị ma đại ngã mạn nó nhập tâm, không lạy Phật tổ, 
hủy họai kinh tượng. Hạng người ấy thường nói với tín đồ rằng: 


“Phật bằng cây, đất,đồng, chì; còn kinh tượng là giấy mực, có gì mà 
kính lạy; nhục thân này mới là chơn thật thường còn, sao chẳng cung 
kính, thật là điên đảo”. Tín đồ nghe rồi tin theo, đốt kinh chôn Phật. 
Người làm cho chúng sanh nghỉ lầm như thế, sau khi chết rồi bị đọa 
vào địa ngục vô gián. 


8. Tâm sanh khinh an 


Người tu thiền định, khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, trong tâm 
sanh ra vô lượng khinh an rồi tự cho mình đã chứng Thánh, đặng đại 
tự tại. Nếu hành giả hiểu biết thời không hại; còn mê lầm không biết 
thì bị ma nhập tâm, rồi tự cho mình đã đầy đủ, không cần tu tấn, 
mất chánhđịnh, sau khi chết rồi bị 


đọa vào đường tà. 
9. Chấp không 


Người tu thiền định, khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, trong tâm 
bỗng sáng, rồi sanh ra chấp đọan diệt, bác không nhân quả, không tội 


phước, tất cả đều không. Nếu hành giả hiểu biết thời không hại; còn 
mê lầm không biết chấp mình chứng Thánh thì bị ma nhập tâm, rồi 
chê bai người trì giới cho là tu hành Tiểu thừa, tự xưng mình là Bồ- 
tát ngộ chơn lý chơn không rồi, không còn trì giới và phạm giới nữa, 
vẫn ăn thịt và uống rượu làm những việc tà dục. Do thần lực của ma 
nó làm cho tín đồ say mê, thương yêu cung phụng, luôn luôn trung 
thành, chẳng sanh lòng nghi ngờ hủy báng. Vì ma nhập lâu ngày làm 
cho phải điên, đến nỗi ăn uống những đồ nhơ uế, mà cho cũng như 
là uống rượu ăn thịt, phá các giới cấm của Phật, hòan toàn chấp 
không, làm mất chánh kiến của mình, sau khi chết rồi đọa vào đường 
tà. 

10. Vì quá tham ái nên sanh ra cuồng 

Người tu thiền định, khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, sanh ra vô 
cùng ái dục, đến đỗi phát cuồng. 

Nếu hành giả giác ngộ thì cảnh đó hết dần, còn mê lầm không biết 
cho là chứng Thánh, thì bị ma nhập tâm, rồi khuyến hóa người đời 
bình đẳng hành dục, bảo họ rằng: “Hành dục là đạo Bồ-đề, người 


hành dâm dục là kể duy trì chánh pháp”. Do thần lực của ma làm cho 
người cuồng kia chỉnh phục được cả 


ngàn muôn người, đến chừng ma nhàm chán, bỏ người tu thiền kia 
rồi, lúc bấy giờ hành giả không còn oai đức gì nữa, bị luật nước gaim 
cầm, đến khi lâm chung đọa vào địa ngục vô gián. 

Tóm lại 

A Nan, mười cảnh ma này, đều do trong lúc tu thiền, hành giả dụng 
tâm phá trừ thọ ấm, nên tự hiện ra các cảnh như vậy. Nếu hành giả 
mê lầm không biết, cho rằng chứng Thánh, thì bị ma dựa vào, làm 


nhiều hại đến thế; chết rồi đọa vào địa ngục vô gián. 


Sau khi Ta nhập diệt, các ông nên đem lời Ta dạy đây mà truyền dạy 
cho chúng sanh đời sau, bảo hộ 


người tu hành được thành đạo Bồ-đề, chớ để cho họ gặp các lòai ma 
chuớng làm hại, mà phải bị đọa vào ác đạo. 


II. MƯỜI MÓN MA VỀ TƯỞNG ẤM : 
1. Tham cầu diệu dụng 


A Nan, người tu thiền định, khi phát minh được diệu định rôi, lại 


khởi tâm tham cầu những việc diệu dụng và linh nghiệm. Khi đó 
thiên ma được biết, gặp dịp thuận tiện, nên xuất hồn nhập vào 
người, mà người bị nhập kia lại không biết, tự cho mình đặng đạo vô 
thượng Niết-bàn, cũng thường nói ra kinh pháp. Trong giây phút, 
thân mình người bị nhập kia, biến hiện ông Thầy, cô Ni, vị Đế thích 
hay người phụ nữ v.v... hoặc ở trong nhà tối, từ nơi thân họ chiếu ra 
hào quang sáng ánh. Người đời lầm cho là Bồ-tát thật, rồi tin nghe 
theo lời ma giáo hóa, sanh tâm buông lung, phá giới luật của Phật, 
lén làm việc tham dục. Người này ưa nói những điểm tai biến lạ 
lùng, hoặc nói chỗ kia có Phật ra đời, năm nào nổi đao binh giặc giã, 
năm nào có hỏa họan v.v... khủng bố tinh thần dân chúng, khiến cho 
người hao tài tốn của. Đến khi ma kia nhàm chán bỏ đi, thì thầy trò 
người bị ma nhập kia đều bị giam cầm. c1c ông nếu biết trước thời 
khỏi vào luân hồi; còn mê lầm không biết thì đọa vào ác đạo. 


2. Tham cầu du ngọan 


A Nan, hành giả khi tu thiền, trong tâm muốn xuất thần dạo chơi. 
Lúc bấy giờThiên ma Ba tuần hiểu biết, được dịp thuận tiện nhiễu 
hại, nên xuất hồn nhập vào người, mà người bị nhập kia lại không 
biết, tự nói mình đặng đạo vô thượng Niết-bàn, miệng cũng nói kinh 
pháp thông suốt, làm cho những người nghe đều tựthấy thân mình 
hóa ra sắc vàng sáng rỡ, ngôi trên tòa sen báu, đặng những điều chưa 
từng có. Người đời lầm tưởng là Bồ-tát thị hiện. Người bị ma nhập 
kia lại dạy người phá giới luật của Phật, âm thầm làm việc tham dục, 
miệng ưa nói chuyện chư Phật giáng thế, như: ở xứ kia, ông đó là 
Đức Phật nào thị hiện, người nọ là vị Bồ-tát chỉ thị hiện v.v... làm 
chongười thấy, nghe sanh lòng khao khát, dâm tà kiến thêm mạnh, 
giống trí tiêu mòn. Đến lúc ma kia nhàm chán bỏ đi, thì thầy trò 
người bị ma nhập ấy đều bị bắt cả. các ông nếu sớm giác ngộthì khỏi 
vào luân hồi; còn mê lầm không biết thì đọa vào địa ngục. 


3. Cầu ngộchơn lý 


Lại nữa, người tu thiền định, trong tâm tham, cầu ngộ chơn lý. Lúc 
bấy giờ Thiên ma Ba tuần biết được ý muốn, nên xuất hồn nhập cho 
người, mà người tự không biết, tự cho rằng ta đặng đạo vô thường 
niết-bàn, miệng cũng nói kinh pháp, làm cho thính giả tuy chưa nghe 
pháp, mà tâm tự khai ngộ, biết được việc nhiều đời trước, hoặc biết 
rõ được tâm tánh người, hoặc thấy các cảnh địa ngục, biết trước 
những họa phước ở nhơn gian, miệng tự đọc kinh hay nói kệ, mỗi 
người đều tự vui mừng, cho là đặng những việc chưa từng có. Người 
đời mê lầm cho là Bồ-tát thị hiện. Ma kia lại ưa nói: “Phật có lớn 
nhỏ, Phật thiệt, Phật giả, Phật nam, Phật nữ, Đức Phật kia là Đức 


Phật trước, Đức Phật nọ là Đức Phật sau; Bồ-tát cũng vậy”, làm cho 
người mầt chánh tín lại sanh tà kiến, tâm tánh buông lung, phá giới 
luật của Phât, lén làm việc tham dục. Đến khi chúng ma kia sanh tâm 
nhàm chán bỏ đi, thì thầy trò người bịma nhập kia đềi bị bắt. Các 
ông biết trước thời khỏi bị luân hồi; còn mê lầm tin theo thời đọa vào 
địa ngục. 


4. Móng tâm muốn biết nguồn gốc của muôn lòai 


Lại nữa, người tu thiền định, khi ởtrong định, móng tâm muốn biết 
cùng tột căn nguyên của muôn vật, thỉo chung sanh hóa thế nào. Khi 
đó Thiên ma hiểu biết ý muốn, gặp dịp thuận tiện để khuấy nhiễu, 
nên xuất hồn đến nhập cho người, mà người nhập kia lại không biết, 
cho mìnhđặng đạo vô thường Niết-bàn, cũng thường nói kinh pháp. 
Chúng ma kia dùng oai thần nhiếp phục quần chúng, làm cho thính 
giả tuy chưa nghe pháp mà trong lòngđã tự kính phục. Chúng ma nói: 
“Thân thịt hiện tiền đây là Bồ-đề Niết-bàn, là Pháp thân của Phật”. 
Chúng ma lại nói: “ Mắt, tai, mũi, lưỡi là cảnh tịnh độ,nam căn và nữ 
căn tức là Bồ-đề Niết-bàn”. Nhưng người mê lầm không biết tưởng là 
Bồ-tát thị hiện, tin tưởng quy y theo, cho là một đấng hy hữu chưa 
từng có. Mất tâm chánh tín, phá giới luật của Phật, âm thầm làm 
hạnh tham dục. EĐến khi ma kia nhàm chán bỏ đi rồi, thì thầy trò 
người bị ma nhập kia đều bị bắt cả.Các ông nếu biết trước thì khỏi bị 
luân hồi, còn mê lầm tin theo thời đọa vàođịa ngục vô gián. 


5. Tham cầu cảm ứng linh nghiệm 


Người tu thiền định vì móng tâm tham cầu sự cảm ứng linh nghiệm, 
nên Thiên ma biết được ý muốn, nó xuất hồn đến gá vào người mà 
người kia không biết, tự cho mình đặng đạo vô thượng Niết-bàn, 
cũng thường nói kinh pháp. Ma lại dùng thần lực khiến cho những 
người nghe pháp đều thấy thân thể 


người bị nhập kia già nua như người trăm tuổi sanh lòng thương 
mến, đêm ngày hầu hạ không biết mệt mỏi, và tứ sự cúng dường. Nó 
lại làm cho người người kính trọng là vị Tiên sư hay Thiện tri thức. 


Đối với người, nó ưa nói việc huyền ảo như: “Đời trước ta tế độ 
người kia, người nọ. Đời trước người kia là anh em hay vợ con của 
ta, đời nay ta tế độ, để cùng nhau sẽ sanh về thếgiới kia và cúng 
dường Đức Phật nọ”; hoặc nói: “ Có cõi Trời Đại quang minh, tất cả 
các Đức Phật đều ở đó”. Những người mê muội không biết, lầm cho 
là Bố-tát thị hiện, tin tưởng kính trọng vô cùng, mất tâm chánh tín, 
phá giới luật của Phật, âm thầm al2m việc tham dục. Đến khi chúng 
ma kia sanh tâm nhàm bổ.các ông biết trước thời khỏi vào luân hồi, 


còn tin tưởng nghe theo thì đọa vàođịa ngục vô gián. 
6. Tham cầu ở chỗ vắng vẻ tịch mịch 


Người tu thiền định, khép mình nơi khổhanh tham cầu ở chỗ vắng vẻ 
tịch mịch. Khi đó Thiên ma Ba tuần biết được ý muốn, nên xuất hồn 
nhập vào người, mà người kia không biết, cho mình chứng đạo vô 
thượng Niết-bàn, cũng thường hay nói pháp. Ma dùng thần lực khiến 
cho các người nghe đều biết được đời trước của mình. Hoặc trong 
chỗ đông người, nó chỉmột người nào đó nói rằng: “Người này chưa 
chết, mà đã thành súc sanh”. Nói rồi, ma nó bảo một người khác đạp 
sau cái đuôi, thì người kia biến thành súc sanh, đứng dậy không 
được, làm cho đồ chúng hết sức kính phục. Có ai vừa móng tâm niệm 
gì, thì ma nó liền biết và nói ra ngay. Ngòai giới luật của Phật, chúng 
còn giữ thêm những điều khổ hạnh, phỉ báng các thầy Tỳ-kheo, mắng 
nhiếc tín đồ, làm tiết lộ việc bí mật của người mà không sợ người 
hiềm ghét, thường nói những việc họa phước sắp đến, không sai một 
my. Đến lúc ma kia nhàm chán bỏ rồi, thì thầy trò người bị ma nhập 
đều bị bắt. Các ông biết trước thời không vào luân hồi; còn mê mờ 
tin theo thì đọa vào địa ngục vô gián. 


7. Tham cầu biết kiếp trước 


Người trong khi tu thiền định, móng tâm tham cầu biết trước của 
mình. Khi đó Thiên ma hiểu biết, gặp dịp thuận tiện, nên xuất hồn 
nhập vào người, mà người bị nhập kia không biết, tự cho mình 
đặngđạo vô thượng Niết-bàn, cũng thường nói kinh pháp, hoặc làm 
cho người tình cờ đặng châu báu. Nó hóa ra một con vật ngậm hột 
châu hay những vật kỳ quái đemđến đưa cho người. Nó chỉ ăn rau 
rác đơn sơ, không dùng đồ ngon quí, có khi mỗi ngày chỉ ăn một hột 
mè, hột bắp, mà thân hình vẫn mập tốt. 


Chúng thường nói:“Xứ kia có kho báu, chỗ nọ có các Thánh Hiền ẩn”. 
Chúng làm cho người thấy những điều kỳ dị, hoặc nói những việc 
tham dục, phá giới của Phật, âm thầm làm hạnh dâm dục. Đến khi 
ma kia nhàm bỏ rồi, thì thầy trò người bị nhập đều bjbắt cả. Các ông 
biết trước thì khỏi đọa vào luân hồi; còn mê lầm tin theo, thìđọa vào 
địa ngục. 


8. Tham cầu thần thông 


Người khi tu thiền định, móng tâm muốnđược thần thông biến hóa. 
Khi đó Thiên ma liền biết, nên xuất hồn nhập cho người mà người 
không biết, tự cho rằng: “Đặng đạo vô thượng Bồ-đề”. Miệng nói 
kinh pháp và một tay cầm lửa, một tay rứt ánh sáng phân phát để 


trên đầu của thính giá. Mỗi người đều thấy trên đầu có ánh sáng dài 
đến vài thước, mà chẳng biết móng: hoặc đi trên nước hay ngồi trên 
hư 


không vẫn tự tại; hoặc vào trong bình, vô trong đấy (bọc), đi ngang 
qua vách tường, mà không bị 


chướng ngại. Chỉtrừ khi đối với binh đao, thì họ không tự tại. Họ 
xưng là Phật mà thân mặc đồthế 


gian, thọ các thầy tỳ-kheo lễ bái, chê bai nhười tham thiền và trì giới, 
mắng nhiếc đồ chúng, làm tiết lộ việc nhà người mà không sợ người 
hiềm giận. Họthường nói với người: “Ta đã đặng thần thông tự 


tại”; hoặc làm cho người thấyđược cõi Phật (ma hiện ra cõi Phật) 
đem những điều đở hèn làm việc truyền đạo và khen ngợi việc hành 
dục. Đến khi ma kia nhàm bỏ, thì thấy trò người bị ma nhập kia đều 
bị bắt cà. Các ông biết trước thời khỏi vào luân hồi; còn mê lầm tin 
theo thời đọa vào địa ngục vô gián. 


9. Tham cầu không không 


Người khi tu thiền định, tâm ưa nhập diệt, tham cầu không không. 
Khi ấy Thiên ma liền biết, đặng dịp thuận tiện, nên xuất hồn nhập 
cho người, mà người kia chẳng biết, tự cho mình đặng đạo vô 
thượng Niết-bàn, miệng nói kinh pháp. Hoặc ở trong chỗ đông người, 
người ấy tựbiến mất, không ai thấy được, rồi tình cờ từ hư không 
hiện ra, khi ẩn khi hiện thần diệu vô cùng, hoặc hiện thân trong suốt 
như ngọc lưu ly, khi duỗi tay chân ra thì thơm nực mùi hương chiên 
đàn, chê bai giới luật, hủy báng người xuất gia, bác không có nhơn 
qủa, cho rằng chết rồi mất hẳn không có đầu thai, âm thầm làm việc 
tham dục, khiến cho những người thọ dục, cũng chấp không có nhơn 
quả tội phước v.v... Đến lúc ma nhàm bỏ, thì thầy trò người bị ma 
nhập kia đều b]bắt cả. các ông biết trước thời khỏi vào luân hồi; còn 
mê lầm không biết thìđọa vào địa ngục vô gián. 


10. Tham cầu sống lâu 


Người tu thiền định, móng tâm tham cầu sống lâu. Lúc bấy giờ Thiên 
ma hiểu biết, xuất hồn nhập cho người, mà người tựkhông biết, nói 
mình đặng đạo vô thựơng Niết-bàn, miệng thường nói kinh pháp 
vàđi qua lại các thế giới được tự tại không ngăn ngại; mặc dù đường 
xa muôn dặm, nhưng đi không nháy mắt đã trở về đến chỗ, lại lấy 
những vật ở phương xa kiađem về làm tin. Hoặc ở trong một căn nhà 
nhỏ, nó bảo người đi thiệt mau, từvách bên này qua vách bên kia, đi 


mấy năm cũng không đến; hoặc thường nói:“Chúng sanh trong mười 
phương đều là con của ta, ta sanh ra chư Phật, ta sanh ra thế giới, ta 
là Phật đầu tiên tự nhiên có, chẳng chơn tu hành mà được”; hoặc 
ngồi nói lầm thầm một mình như người cuồng, khiến cho người đời 
tin tưởng là Phật thiệt. Các ông biết trước thì khỏi bị luân hồi, còn 
mê lầm tin theo thờiđọa vào địa ngục vô gián. 

Tóm lại 


A Nan, mười món ma tưởng ấm này, ở trongđời mạt pháp, sẽ giả làm 
người xuất gia tu hành, trong đạo của Ta, hoặc nhập cho người, hoặc 
tự hiện hình, đều tự xưng rằng: “Đã chứng quả Phật”. Chúng khen 
ngợi việc dâm dục, phá giới luật của Phật. Ma thầy, ma trò cùng 
nhau tryền dạy, làm hại cho người đến nhiều đời lắm, khiến người 
chơn tu mất chánh kiến, bị đọa làm bà con quyến thuộc của ma. 

Các ông ngày nay đã được độ ra khỏi sanh tử luân hồi rồi, vậy các 
ông phải khởi lòng đại bi, không nên nhập diệt sớm, pảhi nguyện ở 
lại đời mạt pháp để cứu độ những người chơn chánh tu hành đời 
sau, khỏi bị ma nhiễu hại. 

Các ông tuân theo lời a dạy đây, mới gọi là đền đáp ơn Phật. Các ông 
gắng bảo hộ người tu hành, nên đem lời nói của Tađây truyền dạy 
cho chúng sanh đời sau, khiến cho họ hiểu rõ các việc ma, để khỏi bị 
Thiên ma nhiễu hại và mau được thành đạo vô thượng. 


Bài Thứ Mười Sáu: 10 món ma về hành ấm, 10 món ma về thức 
ấm I. Mười món ma về hành ấm: 


1. Chấp không nguyên nhơn sanh 

2. Bốn món chấp thường 

3. Chấp một phần thường, một phần vô thường 
4. Chấp có bốn món biên giới 

5. Bốn món luận nghị rối lọan, không nhứt định 
6. Chấp mười sáu tướng có 

7. Chấp tám món vô thường 

8. Chấp tám món cu phi 


9. Chấp bảy món đọan diệt 


10. Chấp năm món Niết-bàn hiện tại 
I. Mười món ma về thức ấm: 
1. Chấp minh đế 

2. Chấp năng sanh 

3. Chấp chơn thường 

4. Chấp cây cổ cũng đều có biết 
5. Chấp hư vô 

6. ChẤp tứ đại hóa sanh 

7. Tham cầu sống lâu 

8. Tham luyến cảnh dục 

9. Định tánh Thinh-văn 

10. Định tánh Duyên-giác 


I. MƯỜI MÓN MA VỀ HÀNH ẤM : 


1. Chấp không nguyên nhơn sanh 


A Nan, người tu thiền định khi tưởng ấn hết rồi, thì tâm được minh 
chánh, không còn khởi các vọng tưởng tham muốn như trên, nên các 
Thiên ma không gặp dịp thuận tiện để nhiễu hại nữa. Lúc bấy giờ 


hành giả tự nhiên cứu nguồn gốc của muôn lòai, rồi sanh ra hai lối 
chấp : a/ Vì chỉ thấy biết được chúng sanh từ tám vạn kiếp trở lại, 
ngòai tám vạn kiếp thì mù mịt không thấy biết, nên sanh ra chấp : 
«Chúng sanh từtám vạn kiếp trở lại tự nhiên có, không có nguyên 
nhơn sanh 


». 


b⁄ Hành giả nghiên cứu chỉ thấy người sanh ra người, chim sanh ra 
chim, quạ từ hồi nào đến giờ vẫn đen, không phải do nhuộm mà đen, 
cò từ hồi nàođến giờ vẫn trắng, không phải do rửa mới trắng v.v... từ 
tám vạn kiếp đến nayđã vậy, thì từ đây về sau cũng thế. Hành giả tự 
nghĩ ta từ hồi nào đến giờkhông thành Bồ-đề, thì về sau đâu lại có 
thành Phật, rồi khởi ra tà chấp :« Các vật tượng ngày nay đều không 


có nguyên nhân ». Bởi mê mờtánhBồ-đề, mất chánh tri kiến, sanh ra 
hai lối chấp trên, nên đều đọa về ngọaiđạo. 


2. Bốn món chấp thường 


A Nan, người tu thiền định, khi tưởng ấm hết rồi, tâm được minh 
chánh, nên ngọai ma không còn thuận tiện để nhiễu hại được. Khi đó 
hành giả tham cứu tột cội gốc của muôn lòai, khởi ra bốn món chấp 
thường : 


a/ Chấp hai vạn kiếp thuờng. - Vì hành giả nghiên cứu cùng tột 
cảtâm và cảnh đều vô nhơn, vì sức tu chỈ biết được chúng sanh sanh 
diệt xoay vần từ hai vạn kiếp trở lại không mất, nên chấp cho là 
thường. 


b⁄ Chấp bốn vạn kiếp thường. - Hành giả tham cứu cùng tột tánh 
của tứ đại thường còn, do sức tu tập chỉ biết được chúng sanh từ 
bốn vạn kiếp trởlại, tuy có sanh diệt, mà bản thể nó vẫn thuờng còn 
thường mất, nên chấp là thuờng. 


c⁄ Chấp tám vạn kiếp là thường. - Hành giả tham cứu cùng tận tám 
thức, thấy nó thường hằng. Vì thấy từ tám vạn kiếp trở lại chúng 
sanh xoay vần không mất, nên chấp là thường. 


d/ Chấp cái không sanh diệt là thường. - Người tu thiền định khi các 
tưởng ấm sanh diệt đã hết, nhơn đó khởi tâm chấp cái không sanh 
điệt là thường. 


A Nan, người tu thiền định, do mất chánh kiến, mê mờ tánh Bồ-đề, 
khởi ra bốn món chấp thường trên, nên đều đọa về ngọai đạo. 


3. Chấp một phần thường, một phần vô thường 


Người tu thiền định, khi tưởng ấm hết, nghiên cứu cùng tột cội gốc 
của sanh lọai, rồi khởi ra bốn lối chấp điênđảo : 


a/ Chấp tâm là thường, chúng sanh vô thường. - Hành giả khi quán 
tâm mình yên lặng khắp cả mười phương, các chúng sanh từ trong 
tâm mình tự sanh và tự chết, rồi chấp tâm ta là thường, chúng sanh 
vô thường. 


b⁄ Chấp thế giới, những chỗ bị họai là vô thường, những chỗ không 
bị họai là thường. —- Người tu thiền định quán sát cả mười phương 
thế giới, chỗkiếp họai (như từ Tam thiền trở xuống bị tam tai làm 
hại) thì chấp là vô thường ; những chỗ không họai thì chấp là thường 


(từ Tứ thiền trở lên, tam tai không làm họai được, chấp cho là cứu 
cánh Niết-bàn). 


c⁄ Chấp cái tâm là thường, còn sanh tử là vô thường. - Người tu 
thiền định, quán as1t tâm mình không biến đổi, nó nhỏ nhiệm tỉnh vi 
như hạt bụi và lưu chuyển cả mười phương, lại khiến cho thân àny 
sanh và diệt mà nó không biến đổi; nên chấp cho : « Tâm là thường; 
tất cả các vật đều từ tâm sanh ra, có sanh tử nên vô thường ». 


d⁄ Chấp hành ấm thường ; sắc, thọ, tưởng là vô thường. - Người tu 
thiền định, khi thấy sắc, thọ, tưởng ba ấm trước đã diệt, nên chấp là 
vô thường, thất hành ấm lưu chuyển thường còn nên chấp là thường. 


Bốn lối chấp trên, đều sai lầm cả, do mê muội tánh Bồ-đề, mất chánh 
kiến, nên đọa về ngọai đạo. 

4. Chấp có bốn món biên giới 

Người tu thiền định, khi tưởng ấm hết rồi, thấy được cùng tột cội 
gốc của sanh lọai, lúc bấy giờ khởi ra bốn lối chấp có biên giới : 


a/ Chấp ba đời. - Người tu thiền định, lúc bấy giờ chấp tâm niệm 
hiện tại tương tục (hành ấm) là vô biên, còn quá khứ và vị lai là hữu 
biên. 


b⁄ Chấp chúng sanh. - Người tu thiền định vì chỉ thấy được chúng 
sanh trong tám vạn kiếp, nên chấp là hữu biên ; còn trước tám vạn 
kiếp thì tịch mịch không thấy và cũng không nghe, nên chấp là vô 
biên. 

c⁄ Chấp tâm tánh. - Người tu thiền định khi thấy tâm mình biến 
khắp và biến ra tất cả người, nên khởi lên chấp tâm ta vô biên. Còn 
tất cả người đềuở trong tâm ta, là hữu biên. 

d/ Chấp sanh diệt. - Người tu thiền định khi cùng tột hành ấm, 
thấyđược tâm mình, sanh tâm chấp tất cả chúng sanh và thế giới đều 
có phân nửa sanh và phân nửa diệt; sanh là hữu biên, diệt là vô biên. 


Các lối tà chấp trên, đều do trong khi tu thiền mất chánh kiến, mê 
mờ tánh Bồ-đề, nên đều đọa về 


ngọai đạo cả. 
5. Bốn món luận nghị rối lọan không có nhứt định 


Người tu thiền định, khi tưởng ấm hết, liền khởi ra bốn lối chấp điên 


đảo không nhấtđịnh : a⁄ Chấp tám món cũng. - Người tu thiền định, 
khi quán sát nguồn gốc biến hóa của muôn vật, thấy có chỗ thì biến 
đổi, có chỗ lại thường còn ; có cái sanh, có cái diệt ; có pháp tăng, có 
vật giảm, có cái có, có cái không. Bởi thế nên có ai đến hỏi đạo thì 
nói rằng : « Cũng biến, cũng hằng, cũng sanh, cũng diệt, cũng tăng, 
cũng giảm, cũng có, cũng không ».Lúc nào cũng nói rối lọan như vậy, 
làm cho người không hiểu chỉ cả. 


b⁄ Chấp duy cái « không ». - Người tu thiền định, vì quán cả tâm và 
pháp đều không ; rồi cứ chấp ở 


nơi cái « không ». Có ai đến hỏi đạo thì họ chỉ đáp một chữ « không » 
; ngòai cái « không »ra thì không còn nói chỉ nữa cả. 


c⁄ Chấp duy cái « có ». - Người tu thiền định, do quán sát tâm mình 
biến khắp tất cả, chỗ nào cũng có, rồi cứ chấp ở nơi cái« có ». Có ai 
đến hỏi đạo, thì họ chỉ nói một chữ « có »;ngòai cái « có » ra thì 
không còn nói gì nữa cả. 


d⁄ Chấp « cũng có » và « cũng không ». - Người tu thiềnđịnh vì thấy 
ở nơi cảnh đã lăng xăng, còn tâm thì rối lọan, nên có người đến hỏi 
đạo thì đáp rằng : « cái cũng có » cũng tức là « cái cũng không » ; 
trong cái « cũng không » cũng tức là cái« cũng có ». Lúc nào họ cũng 
nói rối lọan như vậy, không ai gạn cùngđược. 


Người tu thiền định vì mất chánh kiến mê mờ tánh Bồ-đề, khởi ra các 
lối chấp như vậy, nên đều đọa về ngọai đạo. 


6. Chấp mười sáu tướng có 


Người tu thiền định khi tưởng ấm hết, chỉ còn hành ấm diêu động, 
họ thấy một nguồn sống vô tận, nên sanh tâm chấp cho « chết rồi còn 
tướng ». 


Chấp về sắc uẩn có bốn : a) chấp sắc uẩn là « ta », b) chấp« ta » có 
sắc uẩn, c) chấp sắc uẩn thuộc nơi « ta », d) chấp« ta » ở nơi sắc uẩn. 


Còn Thọ, tưởng, hành mỗi uẩn cũng đều có bốn lối chấp như vậy, 
cộng thành mười sáu tướng. Hoặc chấp phiền não và Bồ-đề hai tánh 
thật có, hết phiền não mới được Bồ-đề ; hai tánh không chung gặp 
nhau. 


Vì hành giả trong lúc tu thiền, mất chánh tri kiến, mê mờ tánh Bô-đề, 
khởi ra các lối tà chấp trên, nên đều đọa về ngọai đạo. 


7. Chấp tám món vô tướng 


Người tu thiền định khi sắc, thọ, tưởng đã diệt rồi, lúc bấy giờ thấy 
thấy thân hình hiện tiền đây còn không thật có, thì khi chết rồi làm 
gì có các hình tướng. Vì so sánh như vậy, nên chấp chết rồi không có 
hình tướng. Thấp sắc ấm như vậy thì thọ, tưởng, hành cũng như vậy 
chấp hiện tại và vị lai đều không tướng), thành ra tám món vô tướng. 
Hoặc chấp Niết-bàn chỈ có cái tên suông, không có nhơn quả, rốt ráo 
đọan diệt. 


Vì hành giả mê mờ tánh Bồ-đề, mất chánh tri kiến, khởi ra các lối tà 
chấp như vậy, nên đều đọa về 


ngọai đạo. 
8. Chấp tám món cu phi 


Người tu thiền định, đối với ba ấm : sắc, thọ và tưởng, trước kia 
thấy có mà nay lại không ; còn đối với hành ấm thiên lưu hiện nay 
thì có mà về sau lại không. Vì họ chấp mỗi ấm đều có hai tướng : 
chết rồi phi hữu và phi vô ;cä bốn ấm thành ra tám tướng, Bởi hành 
giả mê mờ tánh Bồ-đề, mất chánh tri kiến nên đọa về ngọai đạo. 

9. Chấp năm món đọan diệt 

Người tu thiền định, khởi ra các chấp : cõi dục thì sắc thân » diệt hết 


; cõi Sơ thiền các « dục » diệt hết ; cõi Nhị thiền các« khổ › diệt hết, 
cõi Tam thiền các « vui » diệt hết ; cõi Tứ thiền các « xả » diệt hết. 


Nhưvậy xoay vần cùng tột cả năm chỗ đều chấp hiện tiền tiêu diệt, 
diệt rồi không sanh trở lại. Vì hành giả mê mờ tánh bồ-đề, mất chánh 
tri kiến, sanh các lối tà chấp như vậy, nên đọa về ngọai đạo. 

10. Chấp năm món Niết-bàn hiện tại 

Người tu thiền định, khi thọ ấm hết, xét cùng cội gốc của sanh lọai, 
khởi ra chấp na7m chỗ Niết-bàn : a) Chấp dục giới là cảnh Niết-bàn, 
b) Chấp cõi Sơ thiền là Niết-bàn, c) Chấp Nhị thiền là Niết-bàn, đ) 
Chấp tam thiền là Niết-bàn, e) Chấp cõi Tứ thiền là Niết-bàn. 


Vì ành giả mê muội tánh Bồ-đề, chấp năm cảnh vui cõi trời hữu lậu 
mà cho là Vo vi Niết-bàn, nên đọa về ngọai đạo. 


Tóm lại 


A Nan, mười cảnh ma về hành ấm này, là do hành giả dụng tâm sai 


lầm nên mới sanh ra như vậy. Vì hành giả mê mờ không biết, tự cho 
là chứng Thánh, sanh đại vọng ngữ, nên đọa vào ngục vô gián. 


Vây các ông nên đem các việc ma này truyền dạy cho chúng sanh đời 
sau, chớ để cho người tu thiền bị tâm ma khởi lên làm hạiđến thế. 
Các ông phải bảo hộ người tu hành đi thẳng đến đạo Bồ-đề, chớ để 


cho họ gặp con đường chia tẽ. 
II. MƯỜI MÓN MA VỀ THỨC ẤM : 
1. Chấp minhđế 


Người tu thiền định khi hành ấm hết, chỉ còn thứcấm, các tướng 
sanh diệt đã hết, mà tâm thanh tịnh tịch diệt chưa hiện bày. Lúc bầy 
giờ nếu hành giả móng tâm chấp là chơn thường, thì mất chánh kiến, 
mê mờ tánh Bồ-đề, thành bạn bè với phái ngọai đạo Ta-tỳ-ca-la, chấp 
minh đế (sơ tướng A-nại-da) là cái chỗ trở về của vạn vật trái với 
thành Niết-bàn, đọa về ngọai đạo. 


2. Chấp năng sanh 


Người tu thiền định khi hành ấm hết, các tướng sanh diệt đã diệt, mà 
tâm thanh tịnh tịch diệt chưa hiện, khi đó thấy thức tâm mình 
châubiến, rồi khởi ra cái chấp : « Tất cả chúng sanh đều do ta sanh ra 
». Vì sanh tâm chấp như thế,nên mất cáhnh kiến, mê lầm tánh Bồ-đề, 
thành bà con của trời Đại-ngã-mạn (Mê-hê-thủ-la-thiên). 


3. Chấp chơn thường 


Người tu thiền định khi hành ấm hết, thức ấn hiện ra, rồi sanh tâm 
nghỉ : Thân mình và mười phương hư không đều từ thức kia hiện ra, 
nên sanh tâm chấp cho« Thức là chơn thường », mất chánh kiến, mê 
mờ tánh Bồ-đề, thành bè bạn của trời Tự tại. 


4. Chấp cây cỏcũng đều biết 


Người tu thiền định khi hành ấm hết, tướng sanh diệt đã diệt, chơn 
tâm tịch diệt chưa hiện bày, lúc bấy giờ thức ấm biến khắp tất cả, 
rồi sanh tâm chấp :« Mười phương cây cỏ cũng đều là hữu tình, cùng 
với người không khác. Cỏcây chế làm người, người chết trở lại làm 
cỏ cây ».Mê mờ tánh Bồ-đề, mất chánh kiến, nên sẽ làm bè bạn với 
hai chúng ngọai đạo Bà-tra và Tán-ni, chấp tất cả vạn vật đều có tri 
giác (biết). 


5. Chấp tứ đại hóa sanh 


Người tu thiền định khi hành ấm hết, chơn tâm chưa hiện, lúc bấy 
giờ thấy lửa sáng, nước trong, gió động, đất cứng, do bốn món này 
sanh ra các vật, rồi chấp cho là thường còn, hế lòng cung kính phụng 
thờ. Như ông Ca Diếp Ba và phái Bà-la-môn thờ lửa, thờ nước 
v.v...để cầu ra khỏi sanh tử, mê mờ 


tánh Bồ-đề, mất cáhnh kiến, đọa làm ngọai đạo. 

6. Chấp hư vô 

Người tu thiền định khi hành ấm hết, thấy thức ấm viên minh, rồi 
sanh ra chấp cái thức ấm hư vô, là chỗ nương của muôn vật, tất cả 
các vật đều về chỗ hư vô. Vì vậy mà mất chánh kiến, mê mờtánh Bồ- 
đề, nên thành bè bạn với trời Vô tưởng, Tứ không và thần Hư không. 
7. Tham cầu sống lâu 

Người tu thiền định khởi tâm tham cầu thân này thường còn, cố làm 
cho thân này được sống hòai không chết, nên thành bè bạn của tiên A 
Tư Đà, cầu mạng sống lâu, mê mờ tánh bồ-đề, mất cáhnh kiến, đọa 
về ngọai đạo. 

8. Tham luyến cảnh dục 

Người tu thiền định khi hành ấm hết, lúc bấy giờ thấy thân thể và 
thức tâm tiêu diệt, cho nên sanh tâm lưu luyến lại cảnh trần, tự biến 
hóa ra nhiều cảnh ab1u đẹp và nhiều mỹ nữ, rồi mặc tình vui thú. 

Vì mất chánh kiến, mê mờ tánh Bồ-đề, nên thành bè bạn của Thiên 
ma Ở cõi trời Tự tại (trên đẳnh cõi Dục). 

9. Định tánh Thinh-văn 

Người tu thiền định khi hành ấm hết, các tướng sanh diệt đã diệt, mà 
chơn tâm tịch diệt chưa viên, lúc bấy giờkhởi tâm tham luyến ở chỗ 
không tịch, chẳng muốn tăng tiến, vì mất chánh kiến, mê mờ tánh 
Bồ-đề, đọa về hàng Định tánh Thinh-văn, như ông Vô Văn Tỳ-kheo, 
sanh tâm tăng thượng mạn. 


10. Định tánh Duyên-giác 


Người tu thiền định khi hành ấm hết, chỉ thấy một màu thanh tịnh 
sáng suốt, lúc bấy giờ sanh tâm chấp cho đó là Niết-bàn ; rồi tham 


trước cảnh này, không cầu tăng tiến, mê mờ tánh Bồ-đề,mất chánh 
kiến, nên đọa về hàng Định tánh Duyên-giác. 


Tóm lại 


A nan, mười món ma này, do người tu thiền, khi dụng tâm páh trừ 
thức ấm, nên nó biến hiện ra các cảnh như vậy. Vì mất chánh tri 
kiến, mê lầm tánh Bồ-đề, khởi tâm chấp trước, cho mình đặng thiền, 
đặng đạo, thành Phật, thành Thánh v.v... có người sanh ra diên 
cuồng, nên đều đọa về ngọai đạo cả. 


Vậy các ông phải giữ gìn nơi lòng, vâng lời Ta dạy : Sau khi Ta diệt 
độ rồi, các ông phải đem lời Ta dạy đây mà truyền dạy cho chúng 
sanh đời sau, bảo hộ người tu hành, chớ để cho chúng ma làm hại. 
Trên đường tu hành họ được thẳng vào chỗ tri kiến của Phật chẳng 
gặp các đường tẽ. 


Này A Nan, người trong khi tu thiền, gặp ma nó biến hiện ra nhiều 
cảnh rất là vi tế, nếu các ông hiểu biết, rửa sạch tâm cấu nhiễm, 
chẳng khởi tà kiến, thì cảnh ma kia lần lần tiêu diệt, các ông sẽ thẳng 
đến đạo Bồ-đê. 


Còn như đời sau, có chúng sanh nào chẳng dám tu thiền, sợ bị các ma 
nhiễu hại, thì ông nên khuyên họ nhất tâm trì chú Lăng Nghiêm này, 
để các ma chướng kia không thể hại được, rồi cũng thẳng đến được 
đạo Bồ-đề. 


Khi Phật nói Kinh này rồi, tòan cả hội chúng, nào là : tăng, Ni, thiện 
nam, tín nữ, trời, người, thần A-tu-la, Thánh, Tiên, quỉ thần, Thinh- 
văn, Duyên-giác, Bồ-tát, tất cả đều hoan hỷ lễ Phật rồi trở lui. 


LƯU Ý 


Quý Phật tử đọc hết đọan ngũ ấm ma này rồi, từ đây về sau, trên 
đường tu hành cần phải thận trọng, chớ nên gặp chỉ tin nấy, mà nguy 
hiểm cho mình về hiện tại cũng nhưtương lai. 


Chúng tôi thấy trong giới Phật tử, phần đông là hàng phụ nữ (xin lỗi 
quý bà) lòng tin tưởng đồi dào lắm ! Mỗi khi thấy một việc gì lạ 
thường, có tính cách thần kỳhuyễn hoặc, không chịu bình tâm suy xét 
chơn hay ngụy; cứ cho đó là Phật thihiện hay Bồ-tát giáng thế v.v... 
rồi rủ nhau tin tưởng theo càn, say mê nhưngười nghiện thuốc, rủ 
nhau theo rất đông cho đến đỗi như cả phong trào. Nhưnhững việc 
trước mắt... mà quý vị đã thấy vừa qua... kết cuộc rồi thế nào quý vị 
đã biết rõ... Thật nguy hại vô cùng ! Nếu lỡ một phen bước vào 


đường tà rồi, thì trăm kiếp ngàn đời khó trở lại. 


Tôi xin dẫn một vài bằng chứng trong Kinh, để quý vị xem qua, đặng 
cẩn thận những điều nguy hiểm trong lúc tu hành. 


« Thuở xưa, Tổ Ưu Bà Quật Tôn giả đang nhập định, bị Thiên ma Ba 
tuần khuấy nhiễu... Đến khi xuất định, ngài dùng thần thông hàng 
phục được Thiên ma. Sau khi chúng đã hối ngộ quy y Tam bảo rồi, vì 
cảm hồng ân tế độ của Tổ sư, nên đến xin cúng dường ngài một bữa 
cơm để tỏ lòng tri ân. 


Tổ sư dạy :- « Ta vì chuyên lo tu hành không giờ rảnh để đi thụ trai. 
Ta chỉ muốn xem một việc, nếu ngươi bằng lòng, thế là đền ơn cho ta 
rồi ». Thiên ma :- « Dạ, đệ tử xin vâng ». Tổ sư đạy : - « Khi Phật ra 
đờiđã có ngươi : vậy trong lúc đó Phật cùng các vị Thánh chúng như 
thếnào ? Hôm nay ngươi hóa hiện lại cho ta xem thử ». Thiên ma 
thưa : - « Con xin vâng lời Tổ sư dạy. Nhưng khi con hóa hiện ra 
Phật, xin Tổ sư nhớ đừng lạy, vì sợ tổn phước con nhiều ». Tổ sư 
hứa lời. 


Thiên ma a tuần liền biến mất, trong giây phút hóa hiện ra Đức Phật, 
thân vàng rực rỡ, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hào quang sáng chiếu 
khắp cả một góc trời, trong rừng từtừ đi ra. Nào là ngài Xá Lợi Phất, 
Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp đứng hầu hai bên oai nghi tề chỉnh 
đủ cả 1.250 vị đệ tử, rần rộ 


theo sau... 


Tổ Ưu Bà Quật Tôn giả thấy Phật đi đến phóng hào quang rực rỡ, các 
vị Thánh chúng theo hầu, oai nghỉ tề chỉnh v.v... nên hết sức vui 
mừng, liền đứng dậy kính lễ, mà quên hẳn lời hứa trước kia. Lúc bấy 
giờ Thiên ma biến mất ». 


Phật tử chúng ta xem qua đọan này, nên xét nghĩ : Như Tổ Ưu Bà 
Quật Tôn giả đã biết trước là ma hiện ra Phật và có hứa hẹn trước « 
không lạy », mà đến khi ma hiện ra còn quên, không phân biệt là ma 
hay Phật. Nếu chúng ta tình cờ gặp cảnh ngộ như thế, thử nghĩ trong 
tâm chúng ta thế nào ? 


Bởi thế trênđường tu hành, lúc nào chúng ta cũng phải cẩn thận cho 
lắm, chớ nên thấy cái gì lạ, không chịu suy xét kỹ, cứ nhắm mắt theo 
càn, ùa nhau tin tưởng cho là Thần, Thánh thật. Lỡ một phen sa vào 
đường tà rồi, thì trăm kiếp ngàn đời khó trởlại. Chúng ta nên nhớ 
rằng : cái gì thiệt thì nó vẫn thiệt, dù mình tin hay không tin nó cũng 
không mất. Còn cái gì giả thì ồ ạt trong một thời gian mà thôi, nếu 
người không tin thì nó sẽ tự tiêu diệt. 


Phật dạy các đệtử : « Không nên thấy Phật cứ theo, nghe lời Phật nói 
cứ tin ; mà phải luôn luôn suy nghĩ, nếu đúng chơn lý sẽ tin theo ». 
Phật dạy nhưthế, để cho các Phật tử khỏi bị tà ma ngọai đạo dối gạt. 


Trong Kinh Kim Cang Phật dạy : 
Nhược dĩ sắc kiến ngã 

Dĩ âm thỉnh cầu ngã 

Thị nhơn hành tà đạo 

Bất năng kiến Như lai 


Đại ý đoạn này Phật dạy: Nếu ngời nào cho rằng thấy sắc thân của 
Phật có 32 tướng tốt, là thấy được Phật, thì ông Chuyển Luân Thanh 
Vương cũng có đủ 32 tướng tốt, hoặc ma nó hiện ra sắc thân Phật có 
đủ tướng tốt, vậy cũng là Phật hay sao? - hay nghe tiếng nói pháp 
thanh tao của Phật mà cho là nghe được tiếng Phật, thì tiếng chim 
Ca-lăng-tần-già, kêu rất thanh tao lảnh lót, vậy cũng là tiếng nói của 
Phật hay sao? Những người tin tưởng như vậy, là theo tà đạo, không 
bao giờ thấy được Phật. 


Phật thường nhắc nhở dặn dò các đệ tử: Phải dùng giáo lý chơn 
chánh dạy người. Khi người hiểu được chơn lý rồi tin theo, thì lòng 
tin đó mới được chơn chánh. Phật cấm các đệ tử không cho dùng 
phép thần thông hay phép lạ để cảm hóa người. Chỉ trừ một vài 
trường hợp hàng phục Ngọai đạo hoặc quỉthần; vì sợ sau này Thiên 
ma ngọai đạo dùng thần thông hay phép lạ làm mê hoặc người. 


Vì thế nên Phật không từ trên hư không rớt xuống, hay tựnhiên xuất 
hiện; mà Ngài lại thị hiện cũng như người, lớn lên có vợ con, rồi đi 
tu và thành đạo v.v... để cho chúng sanh sau này, đừng tin tưởng 
những điều huyễn hoặc thần kỳ. 


Khi Phật còn trụ thế, có người đàn việt đem dâng cái bình bát cho 
chư tăng, lại để trên đầu một cây cột phướn cao, và thưa rằng: “Nếu 
vịnào lấy được tôi sẽ cúng cho”. 


Khi đó ông Tân Đầu Lô Phã Đọa Xà Tôn giả, dùng thần thông lấy cái 
bình bát ấy. Ông bị Phật quở 


trách rất nghiêm khắc, và phạt ông phải ởlại thế gian ứng cúng, làm 
phước điền cho chúng sanh, không được nhập diệt. Và Phật còn chế 
ra giới luật cấm các đệ tử không được dùng thần thông hay phép 
lạtrước người phàm phu. 


Trong kinh cũng có chỗ nói, các Đức Phật và Bồ-tát thỉnh thỏang thị 
hiện ra đời để hóa độ chúng sanh, như Đức Di Lặc hay Ngài Quán 
ThếÂm v.v... Nhưng khi các Ngài hiện ra không ai biết được, chỉ trừ 
đến khi tịch diệt, các Ngài mới để lại vài di tích. Chừng đó người đời 
mới biết Phật hay Bồ-tát thị hiện; khi biết thì không còn thấy các 
Ngài nữa. 

Như Đức Di Lặc bồ-tát hiện thân làm vị Bố đại Hòa thượng. Ngài 
thường xách bị lớn bằng vải, đi khắp đó đây để hóa độ chúng sanh, 
mà người đời không ai biết, chỉ gọi Ngài là vị Bố đại Hòa thượng(1). 


Đến khi thị tịch, Ngài nói một bài kệ, lúc bấy giờ người ta mới biết là 
Đức Di Lặc Bồ-tát hiện thân. 


Bài kệ: 

Di Lặc chơn Di Lặc, 

Hóa thân thiên bách ức, 
Thời thời thị thời nhân, 
Thời nhân giai bất thức. 


Nghĩa là: Di Lặc thật là Di Lặc, biến hóa trăm ngàn muôn ức thân 
hình; thường thường thị hiện độ 


người, mà người đời chẳng ai biết. 
II. KẾT LUẬN 


Đại ý toàn cả bộkinh này, Phật dạy chúng sanh phải trở về với thể 
tánh chơn tâm thường trụ,đồng với ý nghĩa như trong Kinh Pháp Hoa 
: « Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến ›. 


Phật đã dạy cho chúng ta biết rằng : Chư Phật và chúng sanh cũng 
đồng một bản thể chơn tâm không khác. Vì chúng sanh mê muội thể 
tánh chơn tâm này, nên phải chịu sinh tửluân hồi ; còn chư Phật đã 
ngộ chơn tâm nên được tự tại giải thóat. Vì vậy mà Phật dạy : « Ta là 
Phật đã thành, còn các chúng sanh là Phật sẽthành ›. 


Nguyên nhân Phật nói Kinh này, là do ngài A Nan thị hiện mắc nạn, 
bị nàng Ma-đăng-già bắt. Sau khi nhờ Phật cứu độ được thóat nạn 
rồi, ngài mới cầu Phật chỉ dạy cho phương pháp nào mà mười 
phương các Đức Phật tu hành đều được thành đạo chứng quả. 


Nhơn đó Phật nói Kinh Lăng Nghiêm, để chỈ rõ chơn tâm. Nếu giác 
ngộ được chơn tâm là được thành Phật. Đó là một con đường tu duy 
nhứt của chư Phật quá khứ, hiện tại cũng nhưyv] lai. 


Trước khi chỉchơn tâm thì Phật gạn hỏi cái tâm theo thường tình 
chúng sanh vọng chấp. Bảyđọan hỏi tâm làm cho ngài A Nan cùng 
đường tột lối ; lúc bấy giờ Phật mới từ từ chỉ cái tâm đến sáu lần. 
Ban đầu Phật tạm chỉ các giác quan về phần trực giác như thấy, nghe 
v.v... là tâm. Khi A Nan và đại chúng đều hiểu rồi, Phật lại chỉ lên 
một từng nữa : « Các giác quan tuy không phải vọng, nhưng cũng 
chưa phải là chơn tâm, nó cũng như mặt trăng thứ hai v.v... » Phật 
lại chỉ cái Bản thể sanh ra các giác quan (hiện tượng) mới thật là 
chơn tâm. Tức là ở về đọan, trong văn kinh chữ Hán chép : « Kiến 
kiến chỉ thời, kiến vi thị kiến, kiến du ly kiến, kiến bất năng cập v.v... 
». 


Phật dạy : vì các ông còn ở trong vòng mê, nên chỉ gọi là giác quan : 
Thấy, nghe, hay, biết của chúng sanh ; đến khi ngộ rồi thì gọi là bốn 
đức Niết-bàn của Phật : thường, lạc, ngã, tịnh. Và Phật dạy : Tất cả 
các pháp đều từtâm biến hiện, như năm ấm, sáu nhập, mười hai xứ, 
mười tám giới và bảy đại đều do tâm sanh ra, rồi cũng trở về thể 
tánh chơn tâm. Thế là Ngài dẫn cái tướng qui về chơn tánh. 


Đến đọan này ngài A nan mới ngộ được chơn tâm, nên đứng dậy lạy 
Phật và xứng theo thể tánh chơn tâm rộng lớn mà phát lời thệ 
nguyện rộng sâu vô tận. 


Ngài nguyện rằng : « Trong đời ngũ trược tội ác, con thề vào trước để 
độ chúng sanh ; nếu còn có một chúng sanh nào chưa thành Phật thì 
con thề chẳng lãnh quả vui Niết-bàn... » Và câu « Hư không kia có thể 
tiêu hết, chớchí nguyện của con đây không hề lay chuyển ». Cũng vì 
ngộ được đồng thểchơn tâm, nên ngài mới phát lời thệ nguyện rộng 
lớn như thế. 


Mình đã được độ,muốn cho chúng sanh cũng đều được độ, nên ngài A 
nan cầu Phật chỉ dạy phương pháp tu hành cho chúng sanh đời sau : 


Phật dạy có ba việc : 


1.- Khi đối cảnh không khỏi vọng niệm phân biệt theo vọng trần ; tức 
là câu « bất tùy phân biệt ›. 


Nghĩa là, xoay các giác quan như thấy, nghe, hay, biết đều trở về thể 
tánh chơn tâm. Nếu vọng niệm không khởi thì chơn tâm hiện bày, 
đây là một pháp tu trực chỉ của bậc thượng căn. 


2.- Phật dạy trì giới. Nhơn trì giới tâm được thanh tịnh, nhờ tâm tịnh 
mới phát sanh ra trí huệ,để phá trừ vô minh. Vô minh hết thì chơn 
tâm tự hiện bày. Nhưng trong Kinh này nói trì giới là chỉ cho tâm 
giới. Nghĩa là thân đã không sát, đạo, dâm vọng chođến cái « biết 
mình đã đọan trừ » cũng không còn. Thật là cao siêu vô cùng, khó 
khăn tột bực. Vì nếu tâm còn móng một tý vọng niệm øì, thế là tâm 
chưa tịnh. Nếu tâm chưa tịnh thì giới thể chưa viên. 


3.- Phật dạy, nếu người nào nghiệp chuớng nặng nề, thì nên chí tâm 
trì tụng chú Lăng Nghiêm, dù nghiệp chướng nặng đến đâu cũng lần 
lần tiêu hết, phước lành tăng trưởng, sẽthành đạo Bồ-đề ; như 


thuận gió tung bụi chẳng có khó khăn gì. 


Trên đường tu hành, Phật dạy phải trải qua các thứ ma (sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức mỗi ấm có mười) nó biến hiện đủ điều, nào là ma 
nội tâm, ma ngọai cảnh, đủ cách nhiễu hại hành giả. Cho đến khi gần 
thành Phật mà nó cũng vẫn còn theo phá. Như thái tửSĩ Đạt Ta, trước 
giờ phút đại ngộ, dưới gốc cây Bồ-đề, vẫn còn bị ba người con của 
Ma vương tân lực khuấy nhiễu. Đến sao mai sắp mọc Ngài thành 
Phật mới hết. 


Sau mỗi đọan ma hiện, Phật đều dạy rằng : « Do hành giả dụng công 
tu thiền, nên nó biến hiện ra như vậy, không phải là đặng đạo hay 
chứng Thánh, nếu hành giả biết trước thì các cảnh ma kia lần lần 
tiêu diệt không hại chi, còn mê lầm không biết, cho mình đặng đạo 
hay chứng Thánh, sanh tâm chấp trước, thì bị ma nó cám dỗ, rồi phải 
đọa vào đuờng tà, làm quyến thuộc của ma. 


Bởi thế, nên người tu hành cần phải thận trọng, chớ nên gặp chỉ tin 
nấy mà bị ma cám dỗ, rất nguy hiểm cho đời mình về hiện tại cũng 
như vị lai. 


Phật nhắc đi nhắc lại nhiều lần, bảo các đệ tử : « Nên đem lời Ta nói 
đây truyền dạy cho chúng sanh đời sau, khiến cho mọi người đều 
biết rõ, để tránh khổi bịma nhiễu hại, trên đường tu hành được thẳng 
đến đạo Bồ-đề ». 


Phật lại thiết tha kêu gọi các đệ tử : Hôm nay các ông đã được Ta tế 
độ rồi, vậy các ông không nên nhập diệt sớm, mà phải nguyện ở lại 
đời mạt pháp, để bảo hộ người tu hành đời sau, thế mới là người 
biết ơn Phật. 


Lòng từ của Phật thật là vô biên, tế độ chúng sanh không cùng tận, 
thương chúng ta như mẹ thương con, dạy dỗ chúng ta như mẹ hiền 
khuyên con dại ; nhắc đi nhắc lại nhiều lần không biết mỏi. Thật 


đúng với câu : « Đại từ đại bi mẫn chúng sanh. Đại hỷ, đại xả tế hàm 
thức... ». 


Phật tử chúng ta phải làm thế nào để khỏi phụ lòng thương yêu của 
Từ Phụ, cho xứng với danh từ « 


Phật tử ›. 

(1) Bố đại Hòa thượng là vị Hòa thượng tay cầm cáiđãy lớn bằng vải. 
Người mập bụng to, sắc mặt thường hoan hỷ. Hiện nay ở các chùa phần 
nhiều đều có thờ Ngài, người đời thường gọi là Đức Di Lặc. 

Nguồn: Thư Viện Hoa Sen 


http://www.thuvienhoasen.org 


